


Chủ Giảng: ĐỨC ĐALAI LAMA XIV 





PHÁP TU TÂY TẠNG 


Dành cho Phật Tử Nhập Môn 


` việtdịh: Hồng Như 
ẤN BẢN ĐIỆN TỬ 2o16 





Pháp Tu Tây Tạng 
dành cho Phật Tử Nhập Môn 


Đức Đalai Lama 
nói về kiến, tu và hạnh 
theo Phật Giáo Tây Tạng 


CULTTIVATING A DAILY MEDITA TION 
SelecHons from a đisCOMrSe Øn 
Buddhist view, meditafion and action 
By His Holiness the Dalai Lama 


hongnhu-archives 
http://www.hongnhu.org 


Ấn bản điện tử 2016 
FREE BOOK — NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 


Tùy nghỉ sử dụng với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán. 


Prerequisites: Everyone can read 
Điều kiện hành trì: Mọi người đều có thể đọc 


Tùy nghi phổ biến trên mạng Internet 
với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán. 


Bìa trước: đức Đalai Lama, nhiếp ảnh gia: Alison Wright 
Bìa sau: Đức Phật Thích Ca Mẫu Ni, họa sĩ Kelsang Wangmo 
Tranh phát họa ruột sách, họa sĩ Kelsang Wangmo. 


Nguyên bản tiếng Anh 

CULTIVATING A DAILY MEDITATION 
SelecHons from a điscourse on 

Buddhist view, meditation and action, 

by Tenzin Gyatso, His Holiness the Dalai Lama 
Library of Tibetan Works and Archives 

Eirst Print 1991 - Reprint 1993 


Hồng Như chuyển Việt ngữ 
Mọi sai sót là của người dịch 
Mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đề. 


Mục lục 
Lời Giới Thiệu Bản Dịch Việt Ngữ..................................- 7 
Lời Nhà Xuất BẠH.‹:⁄ s66 s62x6866ng 026666560 210824g6666 ọ 
lồi .Núi ĐD]Eošo120s6 0699 ngbseg21adn6tltisf XWEiaax vá 15 
Chương 1 Thái độ và Hành động.................................... - - 21 
A. Đặc điêm Phật giáo Tây Tạng.............................. .- Mà 
B. Thật tánh của Tâm........................... ------ - 2< << << < <<: 31 
21101310125 10/015 3600k ni SEN EAVE hanh Si 
Chương 2 Thực chất đường tu.........................---s-s-scs«- 49 
SÂN HIsL|C sêng uac834a022a620640484184c0s(0ctbrataadfslgiefiàieese 51 
By D0 1660x462 0t6 0e Ahibeabpstg ae sil0sGaa 55 
C1 1T0I:(4)4250619054056201esitiadsatáebsfftiad)Aytinttsabs 27 
Chương 3 Hai pháp tu trọng XE Y0 08562106 0atni6 75 
j2 W1, R C.ˆ HP) GTSLGTHatSuoEtGssotoÀNloAusl Tử 
B. Một pháp thiền Tây Tạng............................----- +: 85 
E010 30105355 ốc GIỐNG ỆM St ve tuếe 95 
Chương 4 Tỗng quan Phật giáo .......................-..--------- 106 
A. Tôn giáo và đời sống....................------2-cs- sccscse¿ 108 
B. Tứ để và duyên khởi..................-----5:©5+5522c<=xd 109 
C. Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa ............................. 116 
D. Môi trường thích hợp ..............................- --«- --«-s««+2 118 
EB1C01VGHØ QUN-Y bố: 180 082019 0A 020090186 120 
F. Tư thế ngồi và phương pháp thở......................... 122 
Œ. HỘI PP su c60200660 1600602 6xgã006/0443504 0124684 125 
Chương 5Š Khai mở trÍ ØÏÁC........................... <5 555 <5 se s5 ss 134 
lÄ-. | Am HƯU cu yy61166244005626461066644144440Ã44348124619 606426 136 


B:.T3m thÚC k2 g6 0060 0 tà Á 6 vá 0Á An đu. 137 


C. Vô minh chấp ngã ......................---- 2-22 2 22 222252 143 
D. Quán tưởng qui y Tam bảo.......................... .. ---- 5 - 147 
E Phát tan1 0656030028 sd8lmdtá0eiekiasiMóoaslei 150 
HỘI (2i): 4226 52 1essss9eB60rslivfoARarfixxfx hoi 159 
Chương 6 Đường đi của PHI 666 6nisi6ai0s6sasese 165 
JÃ-Í)UafT.taTTi:DOUE sepSsi26sezesdbnendlG0SaiaJ 04x 167 
l1:hiSHtchf o2 AWEioo NVhHaley2stfn6seilg lai 169 
Kv` 1.010 Hs c2 An 60v A00-1/4y X10 110069/060 00608166) 175 
1). C)iI0niLTHHTTKHHOTỜ suy 26066020 5a 001080a4 056005 00x6xxs kh 4à 180 
EsIEHOI: 0 lÀ9023965 006i 6bftf6ibesdsxbsovabloe đa ác) 186 
Phụ Lục I Nghỉ Thức Tu Nhập Môn ........................... 203 
Phụ Lục 2 Tám Thi Kệ Chuyển Tâm.......................... 219 
BinLISTHE O0 tágheofibageajYogtMenloibsdpktipiEniuoCsoub 219 
Bắn tiếng ÂñÌ‹ussixáz2uis09i4x00i1x6;8 0 sc0taa: 222 
Sách đức Đalai Lama trích dẫn...............................----«--s 224 
Ghỉ chú: 


Chú thích trong ngoặc đơn () là từ nguyên bản tiếng Anh. Chú thích 
trong ngoặc vuông Ƒ } và chủ thích cuối trang là của dịch giả bản Việt 
ngữ thêm vào. 


Lời Giới Thiệu 
Bản Dịch Việt Ngữ 


dc c6 73 


[“ Nguyện đại thọ chúng sinh khổ” - thủ bút HT Thích Trí Quang] 


Lời Nhà Xuất Bản 
(trong ấn bản Anh ngữ) 


Gyatsho Tshering 

[Cựu] Giám Đốc LTWA [Thư Viện Lưu trữ Kinh Điển Tây 
Tạng] Dharamsala, H.P. India 

25.12.1990 


Tháng 4 năm 1985, rồi tháng 10 năm 1986, đức Đalai Lama hai 
lần thuyết giảng về tri kiến, thiền quán và hành động trong Phật 
giáo. Phần lớn cử tọa là người Ấn. Chương trình này do một số 
bằng hữu tại New Delhi thỉnh cầu và tổ chức. Buổi pháp thoại 
diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thân mật. 


Bài giảng và phần hỏi đáp đều được thâu băng. Khi nghe lại 
băng ghi âm, chúng tôi nhận ra bài giảng này bao gồm cả một 
tầm nhìn sâu rộng và nhất quán về Phật giáo. Nếu chịu khó ghi 
chép, hiệu đính, 1n thành sách, chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi 
ích đến cho độc giả khắp nơi trên thế giới. 


Bài giảng của đức Đalai Lama nhắc đến đầy đủ mọi điểm trọng 
yêu trong Phật pháp, vạch ra phương pháp tu giản dị và rõ ràng 
nhằm giúp Phật tử xây dựng công phu tu tập mỗi ngày. Đức 
Đalai Lama còn giải thích cặn kẽ về phương pháp phát tâm từ 
bi, khai mở tuệ giác tánh không ngay trong đời sống hằng 
ngày. Cuối mỗi bài giảng có phần hỏi đáp. Câu hỏi nêu ra rất 


10 & Pháp Tu Tây Tạng 


đa dạng, liên quan đến những vấn đề thực tiễn Phật tử đã gặp 
trong quá trình tu học. 


Vào đến chương ba, đức Đalai Lama giải thích về hai phương 
pháp tu dựa trên hai bài pháp ngắn. Bài thứ nhất là 7m Thi Kệ 
Chuyển Tâm [Eight Verses for Training the Mind], do một vị 
cao tăng dòng Kadampa sống vào thế kỷ thứ 12 soạn. Trước 
đây Thư Viện Lưu Trữ Kinh Điển Tây Tạng [LTWA - Library 
of Tibetan Works and Archives] đã từng xuất bản luận giải của 
đức Đalai Lama về pháp tu này. 


Bài pháp thứ hai do chính đức Đalai Lama soạn hai thập niên 
về trước theo yêu cầu của John Blofeld, mang tựa đề Pháp 
Thiên Mật Tông Đơn Giản dành cho Phật Tử Nhập Môn [A 
Tamtric MeditaHon Simphfled ƒor Beginners]. Bài pháp này 
hướng dẫn phương pháp quán tưởng căn bản, bắt đầu bằng 
cách chuẩn bị chỗ ngồi thiền, lập bàn thờ, chọn tư thế ngồi, 
khởi tâm qui y, phát tâm bồ đề, quán tưởng triệu thỉnh cõi Phật, 
lấy đó làm đề mục chỉ quán, phóng ánh sáng, tụng chú, v.v... 
Nghi thức quán tưởng này được đại đức Tenzin Khedup dịch 
sang Anh ngữ với sự hợp tác của Mr. John Blofeld, do Privafe 
Office xuất bản năm 1971, đính kèm trong phần Phụ lục [xem 
cuối sách]. Độc giả nên đọc vài lần trước khi bước vào chương 
ba, vì trong chương ấy đức Đalai Lama sẽ giảng về bài pháp 
này, và sẽ còn nhắc đến rất nhiều trong những chương kế tiếp. 


Lời giảng của đức Đalai Lama chủ yếu là để giúp Phật tử xây 
dựng công phu tu tập hàng ngày. Nghi thức quán tưởng được 
soạn theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Cảnh quán tưởng 
được chọn là đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng bốn vị đại Bồ tát 


Lời Nhà Xuất Bản x 11 


hộ pháp: Bồ tát Quan Tự Tại, Bồ tát Văn Thù, Bồ tát Kim 
Cang Thủ và Bồ tát Tara'. Đức Đalai Lama giải thích cặn kẽ về 
ý nghĩa hiện thân của bốn vị đại Bồ tát. Ngài còn hướng dẫn 
cách dùng sắc tướng và minh chú của chư Bồ tát làm đề mục 
chỉ quán. Mọi đề tài khác được đề cập đến chỉ là để làm rõ hơn 
nền tảng của pháp tu này. 


Bắt đầu buổi giảng, đức Đalai Lama nói: « Đây là lần đầu tiên 
tôi giảng Phật pháp trước thành phần đông đảo người Ấn. Vì 
quí vị là người Ấn, những gì tôi sắp nói đây đều thuộc về quí 
vị, không thuộc về tôi.» 


Đức Đalai Lama lại nói: «Người Tây Tạng đã có tôn giáo riêng 
từ nhiều thế kỷ trước khi Phật pháp du nhập vào miền đất tuyết. 
Theo tôi nghĩ, người dân Tây Tạng khi ấy đã đủ trí thông minh 
và tỉnh thần cởi mở để so sánh giữa hai nền tôn giáo, tôn giáo 
gốc ở Tây Tạng và Phật giáo, cuối cùng, phần lớn người dân 
Tây Tạng đều chọn Phật giáo làm tôn giáo của mình. Từ hơn 
một ngàn năm nay, Phật giáo được bảo tồn ở Tây Tạng, mang 
lại lợi lạc lớn lao cho từng người dân Tây Tạng cũng như cho 
nền văn hóa Tây Tạng nói chung.» 


Trong buổi giảng pháp hai ngày sau đó, đức Đalai Lama giải 
thích: «Có nhiều người bạn ngoại quốc nói với tôi rằng giá trị 
lớn nhất của người dân Tây Tạng nằm ở trái tim nhân hậu, tỉnh 
thần trong sáng, luôn thân thiện nhiệt thành. Tôi tin rằng người 
Tây Tạng được như vậy là nhờ tu theo Phật pháp, viên ngọc 
quí giá nhất của Ấn Độ. Không có Phật pháp, chúng tôi không 
thể nào có được niềm vui và sức mạnh tỉnh thần nói trên. Đặc 





' Avalokitesvara, Manshuiri, Vajrapani, Tara. 


12 & Pháp Tu Tây Tạng 


biệt trong ba thập niên gần đây, Phật giáo mang lại cho chúng 
tôi biết bao là lợi ích [...]. Xứ Ấn lại rộng lượng cưu mang, đây 
là điều chúng tôi không bao giờ quên. Lại càng không thể quên 
mối quan hệ tinh thần giữa Ân Độ và Tây Tạng qua Phật giáo. 
Vì vậy, bất cứ lúc nào các bạn người Ấn muốn thảo luận về 
Phật pháp, tôi luôn cảm thấy đặc biệt vui mừng.» 


Cũng như đức Đalai Lama vui mừng được nói về Phật pháp 
trước cử tọa người Ấn, LTWA [Thư Viện Lưu Trữ Kinh Điển 
Tây Tạng] cũng vô cùng cảm kích biết ơn xứ Ấn đã đối xử cực 
kỳ tốt với người dân Tây Tạng chúng tôi trong nhiều năm qua. 
Chúng tôi thôi thúc mong muốn nội dung buổi nói chuyện này 
được phổ biến rộng rãi. 


Trong tinh thần đó, LTWA đã tìm gặp giáo sư Dexter Roberts 
ở trường Đại học Montana, một người bạn lâu năm, nhờ hiệu 
đính tác phẩm này. Giáo sư Roberts chấp thuận lời thỉnh cầu, 
nhờ đó cuốn sách được thành hình. Bản chép tay được hai 
thành phần danh dự của Văn Phòng Nghiên Cứu Dịch Thuật 
LTWA là Jeremy Russell và Glenn H. Mullin tỉ mỉ hiệu đính. 
Xin chân thành cám ơn công lao của hai vị. 


Tôi đặc biệt gửi lời tạ ơn đến ông RaJiv Mehrotra, nhà điện ảnh 
New Delhi đã đứng ra thỉnh cầu và tô chức buôi nói chuyện, lại 
hết lòng khuyến khích nâng đỡ quá trình phố biến tập sách này. 
Cũng xin cám ơn dịch giả Ven. Thupten Jinpa; cám ơn Amila 
Ursula đã chép băng ghi âm ra giấy; cám ơn Namgyal Dolma 
và Tsering Norzom đã giúp đỡ rất nhiều về phần vi tính; và xin 
cám ơn Jim Woolsey, Norbu Chophel đã bỏ công xếp bản in. 


Lời Nhà Xuất Bản # 13 


Cũng xin nói thêm, lời giảng của đức Đalai Lama được thay 
đổi chút đỉnh cho phù hợp với thể văn viết. Đức Đalai Lama 
phần lớn giảng bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng nhờ đến thông 
dịch viên. Chúng tôi có gắng hết sức đề giữ giọng văn cho thật 
trung thực và nhất quán, đồng thời không làm thất thoát nội 
dung cũng không làm mất đi hương vị độc đáo trong tư tưởng 
cũng như trong cách nói chuyện của đức Đalai Lama. Thứ tự 
bài giảng và thứ tự triển khai tư tưởng đều được giữ nguyên 
không thay đồi. 


Trong quá khứ, có rất nhiều buổi nói chuyện giữa đức Đalai 
Lama và giới trí thức Ân Độ đã được phổ biến qua báo chí sách 
vở. Đức Đalai Lama thường tiếp xúc trao đôi với các bạn người 
Ấn, cũng thường đến thuyết trình ở các trường Đại học v.v... 
Thêm vào đó, có nhiều người Ấn đến nghe đức Đalai Lama 
thuyết pháp, đặc biệt là người Ấn quanh vùng Hy Mã Lạp Sơn. 
Tuy vậy, cử tọa người Ấn trong các buổi nói chuyện trên nói 
chung chỉ chiếm thiểu số so với người Tây Tạng đến nghe. Vì 
vậy phần lớn những gì được giảng thường thích ứng với phần 
đông cử tọa không phải người Ấn. 


Cử tọa của buổi nói chuyện tháng 10 năm 1986 thuộc thành 
phần người Ấn thành thị tân tiến. Vì vậy đức Đalai Lama trình 
bày Phật pháp phù hợp theo đó. Buổi nói chuyện đưa đến kết 
quả vô cùng tốt đẹp, và LTWA rất vui mừng được phổ biến nội 
dung buổi nói chuyện lần ấy đến với thành phần độc giả đông 
đảo qua cuốn sách này. 


Cảm tưởng chính khi nghe buổi nói chuyện là Phật giáo tuy là 
tôn giáo nhưng thật sự là một phương thức sống, để mang lại 


14 & Pháp Tu Tây Tạng 


hạnh phúc, hòa bình, làm sao cho đời sống có ý nghĩa, làm sao 
để hòa đồng với đời sống và môi trường xung quanh. Đó là 
mục đích chính của phương pháp chỉ quán dạy ở đây. Luôn 
luôn giữ trong tâm hình ảnh sống động của Phật và Bồ tát, nuôi 
dưỡng nguồn cảm hứng của năm đức tính Phật - tự tại, từ bị, trí 
tuệ, năng lực và lợi ích chúng sinh - nhờ đó đời sống chan hòa 
hạnh phúc an bình; cuộc sống trở nên thật sự có ý nghĩa. 


Gvyatsho Tshering 
[Cựu] Giám Đốc LTWA 
[Thư Viện Lưu Trữ Kinh Điển Tây Tạng] 


25.12.1990 


15 


Lời Nói Đâu 
(trong ấn bản Anh ngữ) 


Rajiv Mehrotra 
New Delhi, India, 10.01.1991 


Người ta thường nói Phật giáo biến mất trên xứ Ấn là vì tỉnh 
thần Phật giáo quá phóng khoáng. Ngay trên vùng đất mẹ, Phật 
giáo rồi cũng vô thường như tất cả mọi điều trong cuộc sống, 
dần dần trộn lẫn với Ấn Độ giáo, đến độ không còn giữ được 
sắc thái riêng. Đức Phật được xem là hóa thân thứ chín trong 
mười hóa thân của thần Vishnu, chuyển từ thân thú sang thân 
người. Ấn Độ giáo quen với khái niệm tái sinh, mang khái 
niệm này gắn liền với vai trò xã hội của thần Vishnu. Mỗi khi 
Ấn Độ giáo gặp hiểm họa, thần Vishnu từ cõi trời Vaikuntha sẽ 
hóa thân vào cõi người để vãn hồi trật tự. Đức Đalai Lama 
được xem là hóa thân của Bồ tát Quan Tự Tại, tâm từ bị của 
Phật, ngay trong thời điểm điên đảo xáo trộn này, chỗ đứng của 
đức Đalai Lama thật đặc biệt trong lòng người dân xứ Ấn. 


Trong hơn ba thập niên lưu vong ở xứ Ấn, đức Đalai Lama và 
người dân xứ Ấn đã kết mối quan hệ thật đặc biệt. Ở đất nước 
với sinh hoạt tôn giáo cực kỳ đa dạng, với biết bao nhiêu tín 
ngưỡng thần linh, đức Đalai Lama nỗi bật là một bậc thầy đầy 
từ bị, trí tuệ, với chứng ngộ sâu rộng. Đủ mọi thành phần tìm 


16 & Pháp Tu Tây Tạng 


đến đức Đalai Lama, từ nông dân cho đến sinh viên đại học, từ 
nhà kinh tế thành công cho đến nhân viên xã hội, cả dân 
thường, cả nhà chính trị, cả những người không quan tâm đến 
tình trạng chính trị của Tây Tạng, cũng đến tìm đức Đalai 
Lama xin hộ niệm giữ gìn. Đức Đalai Lama được mời đi giảng 
thuyết, mời chủ trì các buổi khánh thành, mời tham dự các buổi 
họp đa tôn giáo, mời nói chuyện trong vòng thân mật. Xứ Ấn 
không ngừng mời đón đức Đalai Lama. 


Bù lại, đức Đalai Lama luôn xem xứ Ấn là “đất nước tỉnh thần” 
đã mang Phật giáo đến cho người dân Tây Tạng từ hơn ngàn 
năm về trước, và bây giờ lại cưu mang hơn trăm ngàn người 
dân Tây Tạng lưu vong, nhờ đó Phật giáo vẫn còn được giữ gìn 
sông động. Vì vậy đức Đalai Lama luôn góp sức đưa Phật giáo 
về lại đất mẹ của Phật. Xứ Ấn từ lâu đã thôi không còn là xứ sở 
của Phật giáo. Không bao giờ mang tỉnh thần truyền giáo, Phật 
giáo ngày nay được thể hiện qua nụ cười trên khuôn mặt hiền 
hòa của đức Đalai Lama, đến nỗi cả những lời lẽ nghiêm trang 
nhất cũng chỉ để nhắc nhở hành trình nào cũng có thê là hành 
trình hạnh phúc. 


Đức Đalai Lama chấp thuận lời mời, đến giảng về công phu tu 
tập hàng ngày theo Phật giáo. Một nhóm nhỏ mười lăm người, 
bao gồm dân thành thị, trí thức, toàn là người xứ Ấn, phần lớn 
là Phật-Án Độ giáo, từ Delhi cùng nhau kéo đến Dharamsala, 
bất chấp những nguy hiểm bạo động đang xảy ra ở Punjab, để 
dự buổi thuyết pháp ba ngày của đức Đalai Lama. Buổi thuyết 
pháp này diễn ra quá tốt đẹp, nên một buổi nói chuyện khác lại 
được tổ chức vào tháng 10 tại New Delhi, cho một nhóm đông 
người hơn, khoảng 75 người. Sách này gom lại tất cả những gì 


Lời Nói Đầu œ 17 
được giảng trong hai lân nói chuyện trên. 


Ai đã từng nghe đức Đalai Lama giảng pháp cũng hiểu rằng 
không ai có thể chuyển lại trọn vẹn lời giảng của đức Đalal 
Lama vào trong trang sách. Lời giảng của đức Đalai Lama có 
năng lực ảnh hưởng phi thường, lời giảng đồng nhất, nhưng ý 
nghĩa đối với người nghe lại phong phú không cùng. Phần lớn 
bài giảng được nói bằng tiếng Tây Tạng, thông dịch ra Anh 
ngữ, cũng có khi đức Đalai Lama cất tiếng cười sảng khoái, 
dùng tiếng Anh để trực tiếp nói chuyện với cử tọa. Tâm người 
nghe rung động mạnh mẽ, tràn đầy những cảm xúc kinh 
nghiệm mà bình thường chúng ta chỉ lờ mờ biết đến. Quán 
niệm về lòng vị tha, về tâm bồ đề, với sự dung hòa giữa xuất 
thế và nhập thế, hiên kinh và mật kinh, đức Đalai Lama luôn 
tạo kinh ngạc, đảo lộn thói quen, đánh bật khẳng định về cuộc 
sống. Ngài không ngần ngại trả lời “Tôi không biết!” cho 
những câu hỏi không thể trả lời. Ngài chia sẻ kiến thức, chứng 
ngộ, với phong thái từ hòa đầy phóng khoáng. 


Không sách nào có thê thay thế cho kinh nghiệm gặp gỡ trực 
tiếp một vị thầy chân chính. Bài giảng lần này nhắc đến mọi 
điểm trọng yếu trong Phật pháp, nhằm xây dựng công phu tu 
tập hàng ngày dựa trên Phật giáo Đại thừa mật tông. Thông 
thường muốn tu mật pháp, người tu phải trực tiếp thọ khâu 
pháp truyền thừa từ một vị đạo sư. Nếu là mật pháp thuộc các 
bộ cao, người tu lại còn phải nhận pháp quán đảnh, nhờ vào đó 
mà tâm thức người tu có khả năng tiếp nhận những phương 
thức hành thiền phức tạp, có thể nương vào vị thầy dẫn đạo để 
bước qua từng giai đoạn tu chứng. Phương pháp tu đức Đalai 
Lama dạy ở đây, người tu không cần nhận pháp quán đảnh vẫn 


18 & Pháp Tu Tây Tạng 


có thê tu theo để tạo duyên với Phật giáo mật tông. Trong số 
những người tham dự lần nói chuyện đó, có nhiều người về sau 
phát bồ đề tâm, nhận pháp quán đảnh. 


Đối với quan niệm Ấn Độ nói chung, mật tông không được 
xem trọng lắm. Không rõ là vì sách vở Tây phương trong buổi 
đầu tiếp xúc đã lên án mật tông rất nặng nề, và người Ấn chịu 
nhiều ảnh hưởng từ sách vở Tây phương qua thời Anh thuộc, 
hay vì chính Ấn Độ giáo, qua quá trình phát triển dưới tầm ảnh 
hưởng của ngoại quốc, đã đánh giá sai lầm phần tính dục nói 
trong mật tông. 


Mật tông quả có nhấn mạnh về tính dục, một trong những năng 
lực rất mạnh của con người. Tuy vậy tính dục ở đây không giới 
hạn ở tình dục. Phật giáo nói ai cũng muốn vui, không muốn 
khổ. Và ai cũng có khả năng thực hiện điều này. Phật giáo mật 
tông nói rằng chuyên khổ thành vui không những là việc có thể 
làm được, mà còn có thể làm rất nhanh chóng nếu vận dụng tất 
cả mọi năng lực, đặc biệt là năng lực đến từ tham dục. Nếu 
khéo vận dụng, tham dục sẽ là một trong những năng lực lớn 
nhất mà con người có thê dùng để chuyên hóa tâm thức. Tham 
dục rất khó vận dụng, cần biết cách mới có thể dựa vào nguồn 
năng lực này để buông xả luân hồi, đạt an lạc chân chính. Sự 
khác biệt giữa Phật giáo mật tông và tà giáo — tà giáo nghĩa là 
những phương pháp hành lạc mật tông ngoại đạo mà người Ấn 
nghi ngại - nằm ở sự tự chế và mục tiêu vận dụng tính dục. 


Đức Đalai Lama nhắn mạnh vào lòng vị tha, vào tâm bồ đề, là 
nền tảng rường cột của con đường tu. Mọi hành động đều phải 
nhằm tăng trưởng tâm bồ đề. Chúng ta cần thấm nhuần tâm 


Lời Nói Đầu s 19 


mình trong đó, thường ôn lại lời giảng để tự nhắc nhở mục tiêu 
của con đường tu. Đó là cốt tủy của bài tụng: 7ớm Thi Kệ 
Chuyển Tâm đức Đalai Lama nhắc đến. 


Không lời nào có thể tỏ bày trọn vẹn tấm lòng biết ơn của 
chúng tôi đối với đức Đalai Lama, với giáo pháp ngài mang 
đến, và với lời chấp thuận được in và phổ biến sách này. Chúng 
tôi chỉ mong có gắng hết sức đề có thể đền đáp được phần nào. 


Thay mặt tất cả những người may mắn được tham dự buổi 
thuyết pháp, trước hết tôi xin cám ơn Ven. Thupten Jinpa đã 
thông dịch thật tài tình lời của đức Đalai Lama, đã mất thì gIỜ 
kiên nhẫn với chúng tôi ngay cả sau buổi giảng; xin cám ơn 
Tenzin Geyche ở văn phòng thư ký của đức Đalai Lama, và 
Tashi Wangdi của văn phòng ở Delhi, đã giúp tổ chức buổi 
thuyết pháp này; xin cám ơn Gyatsho Tshering, [cựu] giám đốc 
LTWA [Thư Viện Lưu trữ Kinh Điển Tây Tạng], người đã tốn 
nhiều công sức, kết hợp công lao của rất nhiều người để thực 
hiện sách này. 


Rajiv Mehrotra 
10.01.1991 


20 


21 


Chương ] 


Thái độ và Hành động 





Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 


23 


A. Đặc điểm Phật giáo Tây Tạng 

Thông thường có hai lỗi giảng Phật pháp. Một là đạo 
sư giảng cho đệ tử: trong trường hợp này, để bày tỏ lòng 
thiết tha đối với giáo pháp, lòng tôn kính đối với thây, đệ 
tử có khi phải sám hối và cúng dường nội tâm và ngoại vật 
trước khi nhận pháp. Hai là bạn nói với bạn, giữa người 
giảng và người nghe không có quan hệ thầy trò, vì vậy 
không cần câu nệ lễ nghi hình thức. 

Chúng ta chọn cách nói chuyện sau, giữa bạn với bạn. 
Buổi nói chuyện thân mật này sẽ không dựa trên cuốn 
kinh nào đặc biệt, tôi chỉ xin nói về tỉnh yếu của Phật 
pháp. Có gì thắc mắc, xin quí vị cứ tự nhiên đặt câu hỏi. 

Tôi nghĩ quan trọng nhất là phải có được chút khái 
niệm chính xác về Phật pháp. Phật pháp Tây Tạng là một 
truyền thống sống động chứ không chỉ là giáo pháp khẩu 
truyền. Cộng đồng Tây Tạng tị nạn tuy bé nhỏ nhưng vẫn 
có nhiều vị thầy chứng ngộ rất cao. Ngày nay, truyền 
thống Phật giáo được lưu truyền ở Tây Tạng vẫn hãy còn 
là một truyền thống chân tu thực chứng, cực kỳ sống 
động. 

Mặc dù như đã nói, buổi nói chuyện này không câu nệ 
hình thức, nhưng vì tôi là một sa môn nên trước khi bắt 


24 % Pháp Tu Tây Tạng 


đầu, tôi xin đọc lời tán đương đức Phật Cô Đàm: 


Tán dương Phát tuyệt hảo 

Là bậc thầy tối cao 

Đã dạy lý duyên khởi 

Không diệt cũng không sinh 
Không đoạn cũng không thường 
Không đến cũng không ấi 
Không một cũng không khác 
Vắng bặt mọi hý luận 

Là an lạc chân chính. 


Quí vị có lẽ đã từng nghe qua Phật giáo có hai tông 
phái chính: Mahayana và Hinayana, thường dịch là Đại 
thừa và Tiểu thừa. Phật dạy Tiểu thừa cho đại chúng, dạy 
Đại thừa cho một số đệ tử. Đại thừa có nhiều phương pháp 
chuyên hóa tâm, gọi là hiển pháp, lại có cả những phương 
pháp vận dụng khí và luân xa trong cơ thê, gọi là mật 
pháp. Phật giáo truyền sang Tây Tạng từ nhiều thế kỷ qua, 
mang đầy đủ cả ba lớp giáo pháp [là Tiểu thừa, Đại thừa 
hiển pháp và Đại thừa mật pháp], kết hợp thành một 
đường tu nhất quán. 

Lẫy trường hợp của tôi mà nói, tôi thọ giới tỷ kheo 
theo bộ luật Tỷ kheo giới, thuộc phần cốt tủy của giáo 
pháp Tiểu thừa. Cử chỉ hành động hàng ngày của tôi đều 
thuận theo giáo pháp ấy: tôi sống nếp sống của người xuất 
gia. Theo Phật giáo Tây Tạng, tỷ kheo thọ 253 giới, phải 
nghiêm giữ 253 giới này. Thêm vào đó, mỗi ngày tôi đều 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 25 


ngồi thiền chỉ (shamatha, zhỉ gnas) và thiền quán 
(vipashyana, lhag mihong) theo pháp tu Tiểu thừa. 

Tuy vậy, công phu chính của tôi lại thuộc về Đại thừa: 
dựa trên nền tảng của đại bi (karuna, snying rje) và đại từ 
(maitri, byams pa) để phát bồ đề tâm (bodhicima, 
byangchub sems) và thực hành sáu hạnh toàn hảo là Thí, 
Giới, Nhẫn, Tấn, Định và Tuệ. Tất cả những điều này 
thuộc về phần cốt tủy của Phật giáo Đại thừa. Thêm vào 
đó, tôi còn tu theo phương pháp quán tưởng Bổn Tôn Du 
Già |[đeify yoga] trong mạn đà la. Đây là phương pháp 
hành trì thuộc giáo pháp Đại thừa mật tông. 

Vậy có thê nói Phật giáo Tây Tạng là đường tu kết hợp 
cả ba lớp giáo pháp. Đây là đặc điểm của Phật giáo Tây 
Tạng, phương pháp tu ở đây đặc biệt phong phú súc tích. 

Để bắt đầu một cách đơn giản, có thể nói rằng giáo 
pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni bao gồm hai phương 
diện là hành động và quan niệm. 

Theo lời Phật dạy, cái gọi là “quan niệm” phải là tính 
thần bất bạo động, là tâm bất hại (ahimsa, tshe med zhi 
ba 1 lam). Tâm bất hại có nghĩa là không gây hại và đồng 
thời mang lợi ích đến cho người khác. Hầu hết mọi tôn 
giáo lớn đều nói tới tỉnh thần bất bạo động, dạy con người 
phải có trái tim nông âm, nuôi dưỡng tâm tính tốt lành, 
giữ tắm lòng nhân ái. Mục tiêu của mọi tôn giáo lớn đều 
giống nhau ở điểm này, đều hướng tới bình an nhân loại. 

Tuy vậy, để thực hiện mục tiêu đó, mỗi tôn giáo lại có 


26 % Pháp Tu Tây Tạng 


một hệ thống triết lý khác nhau. Con người không ai giống 
ai, vì vậy mỗi người phải tự xét lấy khả năng khuynh 
hướng của chính mình để chọn một hệ thống triết lý cho 
thích hợp. Nhưng dù chọn hệ thống triết lý nào chăng nữa, 
mục tiêu chính của tôn giáo vẫn là để điều phục tâm thức, 
mở rộng con tim. Dù có nhiều hệ thống triết lý khác nhau, 
nhưng mục tiêu chung vẫn là làm sao cho trí thuần, cho 
tim nhân hậu. 

Hãy thử nhìn từ góc độ này để xét về hai hệ thống triết 
lý hữu thần và vô thần. Nhiều tôn giáo công nhận có một 
đẳng sáng tạo vạn năng tạo ra vạn vật và con người. Sống 
thuận theo ý của đắng sáng tạo thì được hạnh phúc bình 
an. Cá nhân con người không có gì đáng nói, chỉ đẳng 
sáng tạo mới thật quan trọng. Mọi sự đều do đắng sáng tạo 
mà có, cá nhân con người không nên đi ngược ý đẳng sáng 
tạo. Như vậy sẽ nhiều người thấy hợp lý, sống thuận theo 
và tìm được quân bình trong đời sống tinh thần và đạo 
đức. 

Lại có người mang khuynh hướng hoài nghi, chỉ tin 
vào mối tương quan giữa mình và cuộc sống. Khi nghe nói 
mọi sự không nằm trong tay của đắng sáng tạo mà nằm 
trong tay của chính mình, họ sẽ thấy hợp lý, nhờ đó tìm 
được quân bình trong đời sống tinh thần và đạo đức. 

Phật giáo thích hợp với loại người sau. Mặc dù cũng có 
thê nói rằng hại người là trái với ý Phật, nhưng đây không 
phải là nội dung của Phật giáo. Phật dạy khổ đau mà mình 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 27 


không muốn, hạnh phúc mà mình mong cầu, tất cả đều do 
nhân quả mà thành. Vì vậy con người có khả năng điều 
khiến vận mệnh của chính mình. 

Phật giáo không công nhận có đắng sáng tạo. Đắng 
sáng tạo thật sự, chính là tâm. Tâm vốn trong sáng. Nếu 
động cơ trong sáng thì làm gì, nói gì cũng đều là hành 
động tích cực, tạo quả tốt lành, mang lại kinh nghiệm bình 
an hạnh phúc. Ngược lại, động cơ hành động đã ô nhiễm 
thì làm gì, nói gì cũng chỉ gây hại cho người, gieo quả khổ 
đau. Không thể trách ai khác, chỉ do nơi mình. Trách 
nhiệm của đời sống này mỗi người phải tự gánh lẫy. Phật 
giáo cũng có nói đến hiện tượng tự sinh, nhưng hoản toàn 
không có gì có thể gọi là Thượng Đề hay là Đắng Sáng 
Tạo vạn năng. 

Để giảng về tinh thần bất hại, Phật dạy tri kiến duyên 
khởi, vì duyên khởi là trí tuệ của tâm bất hại. Duyên khởi 
trong Phật giáo có nghĩa là tất cả hạnh phúc và khô đau 
đều tùy theo nhân duyên và thuận theo nhân quả mà có. Vì 
vậy, muốn được hạnh phúc lìa khổ đau, chỉ cần cây trồng 
nhân hạnh phúc, vất bỏ nhân khô đau. 

Lý duyên khởi được trình bày cặn kế qua mười hai chi 
duyên khởi, đầu tiên là vô minh [mù quáng], và cuối cùng 
là lão tử [già và chết]. Mười hai chi duyên khởi được giải 
thích theo mô hình một chu kỳ. Tuy vậy, trong thực tẾ, 
không phải con người bắt đầu với vô minh, kết thúc với 
lão tử, mà thật ra có rất nhiều niệm vô minh, mỗi niệm 


28 œ Pháp Tu Tây Tạng 


đều có tác dụng riêng, kéo theo một kiếp tái sinh trong 
tương lai, tạo thành vô số chu kỳ hiện hữu chẳng chịt 
không kết thúc. Xin nhắn mạnh ở đây, lý duyên khởi 
khẳng định tất cả mọi kinh nghiệm khổ đau và hạnh phúc 
đều là quả, từ nhân mà sinh ra. 

Khế kinh dạy nhân nào sinh quả nấy. Tất cả mọi kinh 
nghiệm chúng ta đang trải qua đều là quả, sinh ra từ nhân 
là hành động của chính mình trong quá khứ. Ngoàải ra 
không có Đắng Sáng Tạo nào khác, cũng không có Đắng 
Tối Cao nào hiện hữu trường tồn, vượt ngoài nhân quả. 

Phật dạy có hai loại nhân quả. Một là nhân quả tương 
ứng với quá trình ô nhiễm, ví dụ nhân ác độc sinh quả khô 
đau. Hai là nhân quả tương ứng với quá trình thanh tịnh, 
ví dụ nhân tốt lành sinh quả an lạc. 

Giáo thuyết về nhân quả năm trong Tứ diệu đế [bốn 
chân lý nhiệm mầu] được Phật giảng dạy trong thời kỳ 
chuyển bánh xe chánh pháp lần thứ nhất. Tứ diệu để là 
Khỏ, Tập, Diệt và Đạo. 

Chân lý đầu tiên là Khổ để, là chân lý về Khổ. Khổ có 
ba mức độ khác nhau. Thứ nhất, vì đau đớn tỉnh thần thể 
xác nên khô, loại khổ này gọi là khổ khổ. Thứ hai, vì cuộc 
sông thay đổi luôn luôn nên khổ, loại khổ này gọi là hoại 
khổ. Ví dụ như ăn để khỏi đói, nhưng nếu cứ tiếp tục ăn 
mãi không ngưng, sẽ gặp nhiều vấn đề. Loại khổ này rất 
thường thấy ở xã hội tân tiễn. Được cái gì mới là cảm thấy 
cực kỳ cao hứng. Máy quay phim, máy truyền hình, xe 


Chương I. Thái Độ và Hành Động # 29 


hơi, khi mới có ai cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Nhưng 
chỉ được một thời gian ngăn, dần dần hạnh phúc giảm, bất 
mãn tăng. Lại muốn vất cái đã có, mang cái khác về. Có 
được cái khác, mọi sự lại tái diễn: mới đầu thật cao hứng, 
dần dần cảm thấy khó chịu không thỏa mãn. Đây là điều 
Phật giáo gọi là hoại khổ. Thứ ba là khổ đau đến từ hoàn 
cảnh sống, gọi là hành khổ. Nguyên nhân chính của khổ 
đau là gì? Là vì, trong cõi luân hồi, những thành phần tâm 
lý và vật lý của chúng ta đều do nghiệp vả phiền não sinh 
ra. Ba loại khổ này đều nằm trong chân lý đầu tiên là Khổ 
đề. 

Niết bàn là siêu thoát cả ba loại khổ đau chứ không 
phải chỉ hai loại khổ đau đầu. Chúng ta ngồi đây, cảm thấy 
thật thoải mái, vậy là thoát được loại khổ đau thứ nhất là 
khổ khổ, tuy nhiên vẫn thường bị loại khổ đau thứ hai là 
hoại khổ chi phối. Có người nhờ tham thiền nhập định, 
vượt lên trên mọi cảm giác thô lậu của khổ đau hạnh phúc, 
tâm an trú trong trạng thái trung tính, thoát khỏi cả hai loại 
khổ đau là khổ khổ và hoại khổ. Tuy vậy, chỉ khi nào 
thoát được hành khổ, khi ấy mới thật gọi là niết bàn. 

Muốn lìa khổ, phải hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Tìm 
hiểu về nguyên nhân của khổ là lãnh vực của chân lý thứ 
hai, chân lý về nguyên nhân của khổ, gọi là Tập để. 

Nguyên nhân của Khổ có hai: một là hoạt động của 
thân và miệng và hai là hoạt động của ý. Ví dụ bây giờ tôi 
dùng lời hòa nhã nói chuyện với quí vị, không khí sẽ nhẹ 


30% Pháp Tu Tây Tạng 


nhảng đễ chịu. Ngược lại nếu tôi dùng lời đữ dẫn, lại đưa 
tay đánh đấm, không khí sẽ ngột ngạt khó thở. Một người 
khi làm việc gì, nói điều gì, đều lưu lại ẫn tượng trong tâm 
thức của chính mình. Tâm thức lưu ấn tượng ấy được gọi 
là nền tảng nhất thời lưu trữ nghiệp. Tâm thức ấy thuộc về 
ai thì gọi cá nhân người ấy là nền tảng liên tục lưu trữ 
nghiệp. Chính vì mỗi hành động đều gieo nghiệp trong 
tâm thức, nên sớm muộn gì quả cũng sẽ tới, bất kế phải 
đợi bao nhiêu lâu. Đó là lời giải thích về Khô để và Tập 
để. 

Chân lý thứ ba là sự chấm dứt của khổ, gọi là Điệ¿ để. 
Khổ vĩnh viễn đoạn diệt, đó là niết bàn. Phương pháp diệt 
khổ và thành tựu niết bàn thuộc lãnh vực của chân lý thứ 
tư, nói về phương pháp diệt khổ, gọi là Đạo để. 

Muốn diệt khổ, phải diệt ngay từ trong tâm thức. Đạo 
để nói về phương pháp thâm nhập những tầng tâm thức 
cực kỳ vi tế, nơi ấy vốn có sẵn một loại tuệ giác rất đặc 
biệt gọi là tuệ giác tánh không. Đề giải thoát tâm thức ra 
khỏi phiền não và tập khí của phiền não, cần hiểu rõ tuệ 
giác tánh không nghĩa là gì, cần hiểu đâu là cái Tâm có 
khả năng diệt trừ mọi phiền não, trực nhận chân tướng của 
thực tại. Vì chứng tánh không là điều rất quan trọng, nên 
tánh không được giải thích qua nhiều mức độ khác nhau. 
Ví dụ có bốn tông phái Phật giáo Ấn Độ giải thích tánh 
không qua bốn hệ thống khác nhau, rồi từ đó mà tỏa ra 
thành nhiều tông phái phụ khác. 


Chương I1. Thái Độ và Hành Động # 31 


B. Thật tánh của Tâm 

Kinh sách Phật giáo nói rằng muốn nhận định sự vật có 
thật hay không, chỉ cần xét xem sự vật ấy có phải là đối 
cảnh của nhận thức đúng đắn hay không. Điều có thật là 
điều do nhận thức đúng đắn nhận biết; nêu như không phải 
do nhận thức đúng đắn nhận biết thì không có thật. 

Hiện tượng có thật có thể chia thành hai loại: một là 
hiện tượng khi có, khi không; hai là hiện tượng luôn luôn 
có đó, ví dụ không gian. 

Hiện tượng khi có khi không là hiện tượng duyên sinh, 
do yếu tô kết hợp mà thành, gọi là »ữw vi. Còn loại hiện 
tượng không phải duyên sinh, không do nhân duyên kết 
hợp mà có, lúc nào cũng hiện diện, hiện tượng như vậy 
gọi là vô vĩ. 

Hiện tượng hữu vi có rất nhiều loại. Có loại hữu vi hữu 
sắc, ví dụ hình dạng, màu sắc. Loại này gom chung lại 
thành cái Phật giáo thường gọi là sắc pháp. Lại có loại 
hữu vi vô sắc, tuy cũng do các yếu tố kết hợp mà thành 
nhưng không có hình sắc, ví dụ tâm thức hay kiến thức. 
Lại có loại chỉ hoàn toàn là khái niệm trừu tượng, ví dụ 
thời gian, cái tôi, v.v... Vậy các hiện tượng hữu vi có thể là 
sắc, là thức, hoặc không phải sắc cũng không phải thức mà 
chỉ là khái niệm trừu tượng. 

Sắc là tất cả những gì có thể nhận thức bằng giác quan, 
như hình sắc do nhãn thức nhận biết, âm thanh do nhĩ thức 
nhận biết, v.v... 


32 _ % Pháp Tu Tây Tạng 


Thức có hai loại. 7âm vương là loại tâm thức lệ thuộc 
trực tiếp vào giác quan. 7m sở là những trạng thái tâm 
thức tùy theo tâm vương mà khởi chứ không tùy vào giác 
quan. 

Tâm vương lại có hai loại. Một là tâm thức thuộc phạm 
vi ngũ căn, gọi là ứiển ngũ thức. Hai là tâm thức thuộc 
phạm vi của ý. 

Tâm sở có năm mươi mốt thứ. Năm thứ có mặt cùng 
khắp, gọi là ¿âm sở biến hành: thọ [lãnh chịu], tưởng [liên 
tưởng], tư [lo lắng, tạo tác], tác ý [mong khởi], xúc [giao 
tiếp]. Gọi là có mặt cùng khắp vì năm tâm này luôn đi 
kèm tâm vương. Bốn mươi sáu tâm sở còn lại có năm ứâm 
sở biệt cảnh, mười một fâm sở thiện, sáu căn bản phiên 
não, hai mươi fùy phiên não, và bỗn bất định tâm sở. 

Bây giờ nói rõ hơn về tâm vương. Loại tâm vương 
thuộc phạm vi của ngũ căn, tiền ngũ thức, luôn khởi sinh 
tùy theo ba yếu tô chính, gọi là ba duyên tố. Lấy ví dụ 
nhãn thức thấy được cuốn sách, nhưng chỉ thấy sách chứ 
không thấy bàn. Vậy cuốn sách là đối cảnh của nhãn thức 
và cũng là duyên tố phát sinh ra nhãn thức thấy cuốn sách. 

Đệ tử tông phái Tì bà sa bộ [Vaibhashika] cho rằng 
tâm thức có thể khởi sinh mà không cần đối cảnh. Luận A 





: Đọc thêm về tâm vương, tâm sở: HT Thích Thiện Hoa, Phái Học 
Phô Thông, Khóa 9, tập 1. Ấn bản điện tử tại: www.thuvienhoa 
Sen.Org 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 33 


Tì Đạt Ma Câu Xá' giải thích đỗi cảnh là do nhãn căn 
nhận biết chứ không phải nhãn thức. Các tông phái khác, 
như Kinh lượng bộ [Sauiramika] và các tông phái cao 
hơn, nói rằng nhãn thức nương theo đối cảnh để nhận biết 
đối cảnh. Có nhiều quan điểm khác nhau về mối tương 
quan giữa đối cảnh và tâm thức, tôi xin giải thích hiện 
tượng này thuận theo hệ thống nói răng đối cảnh nằm 
ngoài tâm thức. 

Nhờ có cuốn sách trước mặt nên ta mới thấy cuốn 
sách. Vậy cuốn sách là một trong những yếu tố sinh ra 
nhãn thức thấy cuốn sách; yêu tô này gọi là sở duyên. 
Ngoài ra, nhãn thức chỉ có thể nhận biết hình sắc chứ 
không thể nhận biết âm thanh. Căn nảo sinh thức nấy, vậy 
nhãn căn cũng là một yếu tô phát sinh ra nhãn thức thấy 
cuốn sách; yếu tô này gọi là făng thượng duyên, là yêu tô 
chính. Hội đủ sở duyên và tăng thượng duyên cũng chưa 
chắc đã sinh ra thức. Ví dụ khi ngủ, hay khi tâm lơ đễnh, 
nhiều khi nhìn mà không thấy. Điều này cho thấy còn một 
yếu tô thứ ba. Yếu tố nảy gọi là vô gián duyên. là thức của 
thời điểm đi trước, từ đó sinh ra thức của thời điểm theo 
sau, nhờ vậy nhận thức giác quan có thể chuyên thành 
kính nghiệm tâm thức. Dù có đối cảnh, có nhãn căn, 
nhưng nếu bộ óc không hoạt động bình thường thì nhãn 
thức vẫn không thể phát sinh. Vậy bộ óc cũng là một yếu 





_ Treasury. oƒ Manifest Knowledge, Phạn: abhidharmakosa. Dịch 
nghĩa, 7hăng pháp luận. 


34 % Pháp Tu Tây Tạng 


tố quan trọng. Nhưng bộ óc tự nó không có khả năng phát 
sinh kinh nghiệm nhãn thức, do đó còn có một yếu tố quan 
trọng khác nữa liên quan đến bộ óc, đó là ý thức. Bốn thức 
còn lại cũng khởi sinh tương tự như vậy. 

Năm loại tâm thức khởi sinh từ giác quan nói trên [tiền 
ngũ thức] không năm trong lãnh vực của khái niệm. Ví dụ 
khi nhìn cuốn sách, dù là nhìn tổng quát, vẫn sẽ có một 
phần tâm thức chú ý đến góc bên này, hay cạnh bên kia. 
Như đã nói, hễ tâm bị hình sắc thu hút thì sẽ xao lãng 
không ghi nhận âm thanh. Hoặc như khi đang chăm chú 
lắng nghe một bản nhạc hay, mắt tuy nhìn nhưng không 
thấy, sau đó không thể nhớ. Điều nảy cho thấy ngoài tâm 
thức khởi sinh từ giác quan ra [tiền ngũ thức] vẫn còn một 
yếu tô tác động khác. Yếu tô này chính là ý thức. Ý thức 
có hai loại, ý ức có khái niệm' và ý thức vượt khải niệm". 
Ý thức vượt khái niệm còn gọi là trực chứng. 

Có một vài bất đồng ý kiến giữa các tông phái về vẫn 
đề có hay không có loại kinh nghiệm trực chứng tự lẫy 
mình làm đối cảnh. Tuy vậy, mọi tông phái đều đồng ý 
rằng kinh nghiệm trực chứng có ba loại: trực chứng nhờ 
giác quan, nhờ tâm thức, hay nhờ thiền định. Loại thứ ba 
chỉ có thể xảy ra trong khi tham thiền nhập định. 

Sáu tâm vương - từ nhãn thức cho đến ý thức - luôn 
luôn đi liền với năm loại tâm sở có mặt cùng khắp [tâm sở 





1 * 
Conceptual conscIousness. 

2 ˆ 
Non-conceptual conscIousness. 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 35 


biến hành]. Còn các loại tâm sở khác không phải lúc nào 
cũng có mặt. Vì có nhiều chức năng khác nhau như vậy 
nên tâm sở được chia thành hai loại, một là nhận thức 
đúng đăn', hai là nhận thức sai lệch). 

Muốn đạt thành tựu trên đường tu, chúng ta cần dựa 
vào loại nhận thức đúng đắn. Nhận thức đúng đắn đưa đến 
hai kết quả, kết quả không gián đoạn và kết quả có giản 
đoạn. Còn nhận thức sai lệch có ba loại. Một là không 
biết đổi cảnh, hai là biết sai đối cảnh, ba là nghỉ hoặc đối 
cảnh. Không biết đối cảnh có nghĩa là tâm thức tuy giao 
tiếp với đối cảnh nhưng không biết, không ghi nhận. Biết 
sai đối cảnh có nghĩa là tâm thức tuy biết đối cảnh, nhưng 
biết một cách sai lệch méo mó. Nghi hoặc đối cảnh có ba 
loại, một là nghi hoặc điều sai, thiên về điều đúng: hai là 
nghi hoặc điều đúng, hướng về điều sai; ba là nghi hoặc cả 
hai, lưỡng lự ở giữa. Nhận thức sai lệch có nhiều mức độ. 
Muốn chuyên nhận thức sai lệch thành nhận thức đúng 
đăn, cần trải qua nhiều chặng đường chuyền hóa tâm thức. 

Bước đầu tiên của con đường chuyển hóa tâm thức là 
phải dứt bỏ tâm chấp thủ vọng kiến. Chúng ta thường vẫn 
khăng khăng bám chặt vào nhận thức sai lầm. Có nhiều 
phương pháp giúp chúng ta suy nghĩ, phân tích vấn đề sâu 
hơn, nhờ đó bắt đầu nghi hoặc điều mình thường vẫn lầm 
tin, chấm dứt giai đoạn chấp thủ, bước vào giai đoạn nghi 





' Valid cognition. 
? Invalid cognition. 
3 Uninterrupted and interrupted results. 


36 % Pháp Tu Tây Tạng 


hoặc. Tâm nghi hoặc sẽ càng lúc càng vi tế. Nếu cứ tiếp 
tục tư duy phân tích về thực tại, dần dần nghi hoặc yếu 
dần, hiểu biết chính xác phát triển. Tâm càng lúc càng 
quen với chân tướng của thực tại, đến một lúc nào đó sẽ 
vượt thoát khái niệm, có được kinh nghiệm trực chứng. 

Trí tuệ có thể đếm thành ba loại, #zí tuệ đến từ sự nghe 
[văn tuệ], ứrí tuệ đến từ sự hiểu [tư tuệ], trí tuệ đến từ sự tu 
[tu tuệ|. Ba loại trí tuệ này phân thành vô số loại trí tuệ 
khác. 

Đây là lời giải thích sơ lược về cảnh giới của tâm thức. 
Muốn nắm vững đề tài này, trước tiên cần biết về đối cảnh 
của tâm thức, sau đó biết tâm thức nhận biết đối cảnh như 
thế nào, sau cùng là biết về các mối tương quan giữa tâm 
thức và đối cảnh. 

Tâm thức tiếp xúc đối cảnh qua nhiều cách. Vì vậy ý 
thức vượt khái niệm có một loại đối cảnh gọi là tướng 
hiện, nhưng đây không phải là đối cảnh của ý thức có khái 
niệm. Ý thức có khái niệm, ngược lại, có đối cảnh gọi là 
đối cảnh phân biệt, cùng với một loại đối cảnh khác, gọi là 
đối cảnh nhận thức. 

Thế giới hiện tượng cũng được chia thành hai loại, 
hiện tượng khẳng định và hiện tượng phủ định. Có đủ loại 
khái niệm liên quan đến hai loại hiện tượng này, như khái 
niệm nhìn vào khía cạnh phủ định, hay khái niệm nhìn vào 
khía cạnh khẳng định. Ví dụ cuốn sách này là một hiện 
tượng khẳng định. Vậy muốn nhận biết cuốn sách, chúng 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 37 


ta phải trực tiếp loại bỏ yếu tố đối nghịch là yếu tố không- 
phải-sách. Ngược lại, khi nói trên bàn không có sách, tâm 
thức ở đây phải hoạt động theo phương thức phủ định, phủ 
nhận đối tượng phủ định, là cuốn sách. Nhận thức nảy chỉ 
có nhờ phủ định, không thể có nhờ khăng định. 

Hiện tượng phủ định nói chung có mười lăm loại, có 
thê qui nạp thành hai: hiện tượng phủ định có khẳng định 
và hiện tượng phủ định không khẳng định. 

Hiện tượng phủ định có khăng định có bốn loại: một là 
trực tiếp khẳng định; hai là gián tiếp khẳng định; ba là vừa 
trực tiếp vừa gián tiếp khẳng định; bôn là mặc nhiên 
khẳng định. Ví dụ cho trường hợp mặc nhiên khẳng định 
là nếu nói chỉ có A hoặc B, vậy phủ định A là mặc nhiên 
khẳng định B. Ví dụ cho trường hợp gián tiếp khẳng định 
là nói người đàn ông tuy mập béo nhưng ban ngày lại 
không ăn. Dù không nói thắng, phủ định người ấy ăn ban 
ngày là gián tiếp khẳng định người ấy ăn ban đêm. Hiện 
tượng phủ định mà không khăng định là như khi nói 
“người này không uống rượu”, tuy phủ định sự uống rượu, 
nhưng vẫn không khăng định có uống thứ gì khác. 

Cần hiểu cho thật rõ về các hiện tượng phủ định, vì 
tánh không là một hiện tượng phủ định và chỉ có thê tiếp 
cận được băng phương pháp phủ định. 


C. Hỏi đáp 


Hỏi. Lúc nãy ngài có nói mỗi người thích hợp với một 


38 œ% Pháp Tu Tây Tạng 


phương pháp tu. Xin hỏi làm sao biết phương pháp tu nào 
thích hợp với mình? 

Đáp. Mới đầu phải thử nhiều phương pháp khác nhau. 
Rồi nhờ một vài kinh nghiệm khác thường, hay nhờ những 
giác mơ, từ từ có thê tìm ra pháp tu thích hợp. 

Tôi có nói các tôn giáo giống nhau ở điểm muốn giúp 
cho đời sống COn người tốt đẹp hơn, nói như vậy chỉ có 
nghĩa là mọi tôn giáo giống nhau ở điểm này. Ngoài điểm 
này ra, hệ thống triết lý và phương pháp hành trì của mỗi 
tôn giáo đều khác nhau. Ví dụ Thiên chúa giáo cho rằng 
con người có thể lên thiên đàng. Phật giáo lại cho rằng con 
người có thể đạt niết bản giải thoát. 

Ngay như trong Phật giáo, chữ niết bàn cũng có nhiều 
nghĩa, Tì bà sa bộ cho rằng đại niết bàn, là niết bàn rốt ráo 
mà các đắng giác ngộ đạt tới khi lìa trần, không những là 
trạng thái tách lìa phiền não ô nhiễm mà còn tách lìa cả 
tâm thức. Tông phái này cho rằng tâm không thường trụ. 
Do đó đức Phật Thích Ca Mâu Ni đối với tông phái này 
chỉ là một nhân vật lịch sử, không còn hiện hữu nữa. 

Ngài Long Thọ ngược lại khăng định niết bàn giải 
thoát là trạng huống tách lìa phiền não ô nhiễm [của Tâm]. 
Nhập niết bàn giải thoát không có nghĩa là đoạn diệt tâm 
thức, mà vẫn phải có một người thành tựu niết bàn. Đây là 
điều ngài Long Thọ giải thích rất cặn kẽ. 

Vậy ngay trong hệ triết lý công nhận có niết bản cũng 
có nhiều kiến giải khác nhau. Ngay cả trong Phật giáo 


Chương I. Thái Độ và Hành Động # 39 


cũng có nhiều điểm khác biệt giữa các tông phái. Bây giờ 
nếu người theo Thiên chúa giáo thắc mắc không biết có 
phương pháp tu nào trong đạo Thiên chúa có thê giúp đạt 
đến niết bàn của Phật giáo hay không, câu trả lời khẳng 
định là không. Tương tự như vậy, nếu Phật tử thắc mắc 
không biết có pháp tu Phật giáo nào dẫn tới thiên đường 
của Thiên chúa giáo hay không, câu trả lời đương nhiên là 
không có. Muốn đạt niết bàn của Phật giáo, phải tu trọn 
vẹn theo phương pháp Phật giáo. Còn nếu trong lòng 
không thấy hứng thú với pháp tu Phật giáo thì nên tìm cho 
mình một tôn giáo khác thích hợp hơn. 


Hỏi. Đường tu Phật giáo đề cao lý trí quá độ. Có khi 
nào vì vậy mà mang khuynh hướng xem thường những 
kinh nghiệm phi thường, cho đó là điều phi lý không đáng 
quan tâm? 

Đáp. Kinh nghiệm trực chứng khi nhập định là chuyện 
có thật. Những kinh nghiệm này không phải ai cũng có 
nên phần lớn chúng ta chỉ có thể dựa vào suy luận để biết 
những điều nảy là có thật. 

Có một số kinh nghiệm chỉ cần dựa vào tầng tâm thức 
thô lậu là có thể biết được, nhưng cũng có một số kinh 
nghiệm cần vận dụng những tầng tâm thức vi tế hơn mới 
có thể biết được. Ví dụ khi ngủ, tâm thức trong trạng thái 
ngủ luôn vi tế hơn tâm thức khi tỉnh, nhờ vậy lúc ngủ có 
thê có được một số kinh nghiệm mà khi tỉnh không thể có. 

Do đó có thể dùng tâm thức khi mơ để quán chiếu về 


40 œ& Pháp Tu Tây Tạng 


một số chuyện. Lúc tỉnh có thể vận dụng lý trí để thấy 
rằng tâm thức của mình vốn trong sáng, có khả năng thấy 
biết không ngăn ngại. Dựa vào lý luận, chúng ta có thể suy 
nghiệm và kiểm chứng những kinh nghiệm khác thường, 
để thấy rằng có những điều chỉ có thể hiểu được nhờ 
phương pháp khác thường, tỷ như kinh nghiệm đến trong 
giấc mơ. 

Hồi. Muốn giải thích giấc mơ thì phải làm sao? Có cần 
phải có khả năng gì đặc biệt không? Nên tiếp cận qua 
phương diện tâm lý, hay qua phương diện nào khác? 

Đáp. Điều tôi đang nói đây không phải là giấc mơ 
thông thường, mà là một số giấc mơ khác thường, ví dụ 
những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Giấc mơ đến khi 
mới ngủ không mấy quan trọng. Quan trọng là giấc mơ lúc 
về sáng. Nếu quí vị thật sự quan tâm muốn tìm hiểu ý 
nghĩa sâu xa của giấc mơ, phải nhờ đến những bậc chân tu 
có khả năng điều khiến tầng khí vi tế để giúp giấc mơ của 
quí vị được rõ ràng chính xác hơn. Nhờ vậy dễ phân tích 
hơn. 

Đó là nói cho vài trường hợp đặc biệt. Phần lớn giác 
mơ chỉ là hư vọng, không có ý nghĩa gì cả. Theo trường 
phái cao nhất trong Phật giáo là Trung Quán thì mọi kinh 
nghiệm tâm thức khi thức giấc đều là hư vọng cả. Ngay 
khi tỉnh đã là hư vọng, huống gì khi mơ. 


Hỏi. Vậy mơ có khi chỉ là hư vọng, làm sao có thê 
phân biệt cái gì là hư vọng, cái gì là chân thật? 


Chương I. Thái Độ và Hành Động # 41 


Đáp. Nói nhận thức khi tỉnh đều là hư vọng, đó là nói 
theo Chân đề [chân lý rốt ráo]. Còn nói theo Tục đề [chân 
lý qui ước — còn gọi là chân lý phổ thông hay chân lý thế 
tục], vẫn có cái gọi là nhận thức đúng đắn. 

Nhận thức đúng đắn có hai, hoặc trực tiếp, hoặc gián 
tiếp. Trong đời sống hàng ngày chúng ta thường dùng loại 
nhận thức gián tiếp để mà so sánh nhận thức của mình với 
nhận thức của người khác. Nếu so sánh như vậy mà cảm 
thấy chao đảo hoài nghi thì cũng không cần phải hoảng sợ. 
Cứ nhớ nghĩ về nghiệp, về cảnh sống luân hồi vốn là khổ 
não, đề giữ bình tĩnh. Rồi tiếp tục phân tích tìm hiểu. 


Hồi. Làm sao có thể phân biệt khi nào tâm đang hư 
vọng khi nào không? Muốn tư duy phải dùng tới tâm, mà 
tâm chỉ là hư vọng, vậy phải làm gì? 

Đáp. Ở đây cần giải thích về hai cái nhìn đúng đẫn, 
một là cái nhìn đúng đắn thuộc phạm vi thế tục, hai là cái 
nhìn đúng đắn thuộc phạm vi xuất thế. 

Cái nhìn đúng đắn thuộc phạm vi xuất thế là trực nhận 
chân tướng của sự vật, thấy được tánh không. Sự vật thấy 
giống như một thực thể có tự tánh, hiện hữu một cách độc 
lập, nhưng đây chỉ là cái thấy sai lầm. Cái thấy sai lầm 
này khiến chúng ta tin chắc rằng sự vật có tự tánh. Muốn 
nhìn ra cái thấy này vốn sai lầm, trước hết phải hiểu sự vật 
tự nó không phải như ta thấy, tự nó hoàn toàn không phải 
là một thực thể có tự tánh. Ngộ được chân tánh của sự vật 
TỒi, SẼ thấy rõ nhận thức của mình về sự vật chỉ là nhận 


42 w Pháp Tu Tây Tạng 


thức sai lầm. 

Khi phiền não dấy lên trong tâm, ví dụ lúc nổi cơn 
thương ghét, chúng ta luôn thấy đối tượng của lòng 
thương hay ghét đó là một chủ thể độc lập, chắc thật. Nếu 
hiểu đối tượng của phiền não thật ra không giống như ta 
thấy, tự nhiên lòng thương ghét sẽ giảm đi. Ở giai đoạn 
này, chúng ta quán tánh không. 


Hỏi. Thưa đức Đalai Lama, nói ở một mức độ thấp 
hơn một chút, con người đối với nghiệp của mình có được 
chút quyền năng gì không? 

Đáp. Nghiệp có nhiều loại. Cùng gieo nghiệp thì phải 
cùng chịu quả [cộng nghiệp]. Tự một mình tạo nghiệp thì 
phải tự một mình chịu quả [biệt nghiệp]. 

Chúng ta cùng có mặt ở đây hôm nay, đó là kết quả 
của nghiệp đã gieo chung trong quá khứ. Nhưng nói gieo 
chung, không có nghĩa là chung nhau tạo nghiệp ở cùng 
nơi, cùng lúc. 

Nghiệp đã gieo trong quá khứ thì không thể thay đổi. 
Nghiệp đã gieo là phải chịu quả, bằng không phải sám hối 
để thanh tịnh hóa. Nhưng thật sự chúng ta vốn có khả 
năng chỉ phối nghiệp, vì tất cả những gì xảy ra trong 
tương lai đều tùy thuộc vào hành động đang làm trong 
hiện tại. 

Hỏi. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở chỗ nghiệp lực có khả 
năng chi phối hành động trong hiện tại. So với lực chị 
phối của nghiệp quả, ý chí và ước muốn của con người 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 43 


nằm ở đâu? 

Đáp. Như tôi vừa nói, nghiệp đã gieo rồi không thê 
thay đổi. Hành động một khi kết thúc là để vết lại trong 
tâm thức, nghiệp quả ắt phải tới. Nhưng tất cả những gì 
xảy ra trong tương lai vẫn nằm trong tầm tay của chúng ta, 
vẫn do chúng ta quyết định lấy. Ví dụ nếu bây giờ chúng 
ta gieo nhân ác thì chắc chắn sẽ có ngày phải đối diện với 
quả ác. 

Tuy vậy, ác nghiệp đã gieo trong quá khứ vẫn có thẻ bị 
phá hủy nhờ công phu sám hối. Tương tự như vậy, thiện 
nghiệp cũng có thê bị tiêu hủy vì việc làm bắt thiện, ví dụ 
như nổi tâm sân sỉ giận dữ. Cũng có khi thiện nghiệp đủ 
mạnh nên hóa giải được ác nghiệp. Thiện nghiệp cũng có 
thể được bảo vệ [khỏi bị ác nghiệp phá hủy] nhờ hồi 
hướng công đức. 

Hỏi. Cái gì tái sinh? Có phải là tâm thức cá nhân tan 
vào dòng tâm thức lớn hơn, rồi từ đó hiện ra trở lại? 

Đáp. “Cái tôi” tái sinh. 

Hỏi. Nhưng tôi không biết “cái tôi” là gì. Nếu tôi tái 
sinh, tôi có biết tôi là ai đâu. Tôi không nhớ kiếp trước tôi 
là gì. Tôi là ai? 

Đáp. Để trả lời cho câu hỏi tâm thức là của ai: tâm 
thức thuộc về bản thân của người mang tâm thức ấy. Còn 
cái tôi có thể tìm thấy được hay không, đây lại là một câu 
hỏi khác. 


44 % Pháp Tu Tây Tạng 


Nếu nói rằng hễ tái sinh thì phải nhớ hết chuyện đời 
trước, nói như vậy là lầm. Có chuyện có thể nhớ, có 
chuyện không. Ngay như chuyện của kiếp này đã không 
thể nhớ hết. Nhưng dù nhớ hay không nhớ, cũng vẫn 
không thể nói rằng “Chuyện đó không liên quan gì đến 
tôi”. 

Có người nhớ rất rõ các đời quá khứ, nhưng người 
bình thường phân lớn không ai nhớ chuyện tiền kiếp, vì 
khi đi qua giai đoạn tiếp nối giữa hai kiếp tái sinh, tâm 
thức bấy giờ vi tế hơn tâm thức lúc sống rất nhiều. Những 
gì trí nhớ ghi nhận được ở tầng tâm thức vi tế này không 
thê chuyên lại cho tầng tâm thức thô lậu sau khi tái sinh. 

Người nảo có chút kinh nghiệm với tầng tâm thức vi tế 
sẽ có nhiều khả năng nhớ lại chuyện tiền kiếp hơn. 

Hỏi. Ngài có nói trước khi dân thân vào con đường 
diệt khổ, người tu phải biết chắc, phải có bằng chứng, rằng 
khổ đau là điều có thể tận diệt. Vậy tìm đâu ra bằng chứng 
này? 

Đáp. Nguyên nhân tạo khổ đau là điều có thể diệt bỏ, 
vì vậy khô đau cũng có thê diệt bỏ. 

Nói cho thật đơn giản, khổ đau bắt nguồn từ phiền não. 
Phiền não bắt nguồn từ tâm lý chấp ngã [tâm lý cho rằng 
cái tôi có tự tánh]. Cái thấy hư vọng của Tâm, cho rằng sự 
vật có tự tánh, đây chính là điều cần được gạn sạch. 

Mọi tông phái trong Phật giáo đều vạch ra phương 
pháp diệt trừ thói quen hư vọng nảy của tâm. Trung Quán 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 45 


tông nói rằng có thể dùng lý luận để phủ nhận tự tánh của 
sự vật, nhờ đó hiểu được tánh không và thấy được tâm 
thức vốn có khả năng tách lìa phiền não. 

Hỏi. Giải thoát có phải là trở lại với trạng huống 
nguyên thủy, từ lâu bị che khuất, trở lại với Như lai tạng, 
với Phật tánh, vốn có sẵn? 

Đáp. Phật giáo không nói chúng sinh ban đầu vốn 
thanh tịnh trong sáng, mà nói rằng vô minh không có khởi 
điểm, vì vậy khổ đau và luân hồi cũng không có khởi 
điểm. Khi tâm một người thoát khỏi phiền não, trạng thái 
ấy gọi là giải thoát. 

Phật tánh là tiềm năng có sẵn trong tâm thức mỗi 
người. Bao giờ tiềm năng này được nhân duyên tác động, 
sẽ đủ sức khai mở đến mức tối đa, thành tựu giác ngộ viên 
mãn. Nhưng Phật tánh không phải là quả vị Phật. 

Nói cho cùng, phải hiểu niết bàn là sự tận diệt của khổ 
đau, hay là sự mở rộng của thế giới hiện tượng, nói cách 
khác, là tánh không, làm cho thanh tịnh tất cả mọi phiền 
não ô nhiễm. Niết bàn là tánh không của Tâm lìa phiền 
não, đồng bậc với luân hồi. Luân hồi và niết bàn không 
khác. 

Ví dụ, chiếc bàn trước mặt tôi đây không có voI. Bản 
không có voI, cũng giống như thực tại, không có tự tánh, 
và cũng không có phiền não ô nhiễm. 

Đường tu và cõi niết bàn đều không có tự tánh, vốn ở 
ngay trong ta vì Tâm này cũng không tự tánh. Vì vậy tiềm 


46 % Pháp Tu Tây Tạng 


năng của niết bản năm ngay trong tâm của chúng ta. Sự 
không-có-tự-tánh là chân tánh, là tánh không (shunya/a). 
Sự vật đã tùy nhân duyên mà có thì hoàn toàn không thể 
có một cách độc lập, hoàn toàn không thê có một cái tôi 
độc lập. Vì vậy tất cả toàn là không. 

Giải thoát và niết bàn cần được giải thích từ góc độ của 
người tách lìa vọng tâm. Không thể nói tới niết bàn của 
cuốn sách. Chỉ có thể nói về niết bàn của chúng sinh hữu 
tình. 

Ở thời đại tân tiễn nảy, khoa học Tây phương hiểu 
nhiều biết rộng về thế giới vật lý, nhưng dường như hiểu 
biết về lãnh vực tâm thức lại rất hạn hẹp. Không nắm 
vững lãnh vực tâm thức thì dù biết hết về thế giới vật lý 
cũng chẳng ích gì. Trí tuệ nói đây không phải là trí tuệ của 
chúng sinh nói chung, mà là trí tuệ của con người, vì vậy 
mục tiêu khai mở trí tuệ phải là mang lại lợi ích cho nhân 
loại. 

Vì vậy tôi thấy trí tuệ cần phải giữ quân bình giữa hai 
lãnh vực: kinh nghiệm tâm thức bên trong và thế giới vật 
lý bên ngoài. Nếu con người chỉ quan tâm nghiên cứu một 
chiều, bỏ rơi lãnh vực tâm thức, làm như vậy sẽ đánh lạc 
mắt phần tâm tư tình cảm của con người. Lấy ví dụ một vũ 
khí tối tân, tàn khốc lợi hại, xét trên khía cạnh thuần vật 
lý, đây có thể là một thành tựu đáng kể. Nhưng nếu nói về 
lợi ích đối với nhân loại thì vũ khí như vậy không chắc gì 
đã có giá trỊ. 


Chương I. Thái Độ và Hành Động & 4? 


Tôi tin rằng thảo luận về tâm thức không nhất thiết 
phải liên quan đến tôn giáo. Việc này cũng rất quan trọng 
đối với lãnh vực kỹ thuật, đối với kho tàng hiểu biết của 
nhân loại. Nhìn theo khía cạnh nảy, triết lý Đông phương, 
nhất là triết lý Phật giáo, vẫn còn có thể mang lại nhiều 
điều quí giá cho nhân loại trong thời đại mới. 


48 


49 


Chương 2 


Thực chất đường tu 





Bồ Tát Quan Tự Tại 


hiện thân cho lòng Từ BI của chư Phật 


51 


A. Nhị để 

Giải thích về thế giới hiện tượng rồi, bây giờ tôi xin 
giải thích về các giai đoạn tu chứng. 

Chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc, lánh khổ đau. Phật 
giáo nói con người ai cũng có quyền thực hiện hai mục 
tiêu nảy trong cuộc sống. Hạnh phúc và khổ đau có nhiều 
loại, nói chung có thể qui nạp thành hai: thể xác và tinh 
thần. Kinh nghiệm tỉnh thần luôn quan trọng hơn kinh 
nghiệm thể xác. 

Phật dạy có nhiều cách diệt bỏ khổ đau tỉnh thần, thành 
tựu an lạc. Phương pháp diệt khổ được Phật nói trong Diệt 
đế, là chân lý thứ ba của Tứ Diệu Đề. 

Diệt đề là chân lý về sự tận diệt của khổ đau, còn được 
gọi là giải thoát, là niết bàn. Đây là trạng thái tâm thức 
hoàn toàn tách lìa mọi hư vọng phiền não. 

Tâm vốn có khả năng tách lìa hư vọng phiền não. 
Muốn hiểu được điều này, cần hiểu về hai chân lý là Chân 
để và Tục để, nói cách khác, là chân lý rốt ráo và chân lý 
qui ước (khác với Tứ Diệu Đề). Tôi sẽ giải thích dưới đây 
về Chân để và Tục đế dựa theo quan điểm của tông phái 
Trung quán Cụ duyên [Prasangika-Madhyamika]. 

Phật giáo có bốn tông phái: Tì bà sa bộ, Kinh lượng 


52 % Pháp Tu Tây Tạng 


bộ; Duy thức và Trung quán'. Bốn tông phái này xuất phát 
từ lời giáo huấn của Phật, nhưng lại không đồng quan 
điểm với nhau về Nhị đế, mặc dù tông phái nảo cũng đều 
căn cứ luận điểm của mình trên chính lời Phật đạy. 

Làm sao có thê biết kiến giải nào chính xác hơn? Đức 
Phật đề nghị phương pháp tiếp cận như sau: 


Này các tỷ kheo, các bậc hiển giả /xin các vị đừng 
vì kính ngưỡng Thể tôn mà tin lời Thể tôn nói / hãy phân 
tích tỉ mỉ như thợ kim hoàn thử vàng /rồi mới nên tin lời 
Thế tôn. 


Cụ thê hơn, Phật giáo có nói về tứ pháp y, nghĩa là bốn 
nơi đáng tin cậy, đó là: I. dựa theo giáo pháp, không theo 
cá nhân người nói pháp; 2. dựa theo ý nghĩa, không theo 
ngôn từ; 3. dựa theo ý nghĩa rốt ráo, không theo ý nghĩa 
giai đoạn; 4. dựa theo kinh nghiệm thực chứng, không 
theo kiến thức”. Vậy chính đức Phật khuyến khích Phật tử 
phải biết phân tích mô xẻ lời Phật dạy. Phải dùng trí tuệ 
phán xét quan điểm nảo chính xác chứ không thể chỉ trích 
dẫn lời dạy của Phật. 

Hai tông phái Đại thừa (Duy thức và Trung quán) công 
nhận tánh không của sự vật [pháp vô ngãi|, còn hai tông 
phái Tiểu thừa (Tì bà sa bộ và Kinh lượng bộ), chỉ công 
nhận tánh không của con người [nhân vô ngãi|, không 





! Vaibhashika, Sautrantika, Chittamatra và Madhyamika. : 
: Tứ Pháp Y: y pháp bât y nhân, y nghĩa bât y ngữ, y liễu nghĩa bất y 
bắt liễu nghĩa, y trí bất y thức. 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 53 


công nhận tánh không của sự vật. 

Tì bà sa bộ và Kinh lượng bộ khẳng định sự vật có tự 
tánh. Duy thức cho rằng sự vật sinh ra từ chủng tử lưu dấu 
trên tâm thức. Trung quán chia thành hai hệ phái: Trung 
quán Y tự khởi' nói rằng tất cả mọi hiện tượng chỉ đơn 
thuần là tên gọi và khái niệm; Trung quán Cụ duyên nói 
rằng mọi hiện tượng tuy vô ngã, nhưng vẫn thực hữu trên 
lãnh vực qui ước [Tục đế]. 

Dựa theo lý luận mà nói, dùng tâm phân tích để truy 
tầm chân tướng của thực tại thì biết được Chân đề [chân lý 
rốt ráo], còn dùng trực giác để truy tầm thực tại thì biết 
được Tục đề [chân lý qui ước]. 

Xét trên Tục đế, một cuốn sách, ví dụ vậy, nhìn giống 
như một thực thể độc lập, có định, có tự tánh. Sách là một 
món đồ có thể cầm lên, lật từng trang, đọc từng chữ. Vì 
vậy chúng ta mặc nhiên nghĩ món đồ này có chủ thể và 
gọi chủ thể ấy là “sách”. Nhưng nếu truy tìm sâu xa hơn, 
sẽ thấy cái gọi là “sách” thật ra chỉ là tập hợp của nhiều 
thành phân. Toàn bộ cuốn sách là tổng hợp của tất cả hình 
dáng, màu sắc, chức năng, ví dụ như ý nghĩa tư tưởng có 
trong sách, hay sách có thê dùng đề chặn giấy. Mỗi thành 
phần của cuốn sách đều có thể phân thành nhiều phần nhỏ 
hơn, ví dụ như mực, giấy... những thành phần này lại có 
thê phân thành nhiều phần nhỏ hơn nữa, cứ như vậy phân 
chia mãi, không giới hạn. Rốt lại, cái có thê tìm thấy chỉ là 





' Madhyamika Svatantrika. 


54 % Pháp Tu Tây Tạng 


tổ hợp của nhiều thành phần, được gọi chung là “sách”, 
còn chính cuốn sách thật sự là gì, càng tìm lại cảng không 
thể kiếm ra. 

Mọi sự vật khác đều tương tự như vậy, tuy có thật, 
nhưng chỉ có trên lãnh vực qui ước của Tục đề. Xét theo 
Chân đế, sự vật chỉ có thê hiện hữu nhờ mối tương quan 
giữa các yếu tố bên ngoài. 

Tất cả mọi sự đều hiện hữu trong một môi trường gọi 
là duyên sinh. Gắng tìm cho ra một điều gì, sẽ chỉ gặp cái 
tên do khái niệm gán đặt lên tổ hợp của nhiều thành phân, 
ví dụ như danh từ “sách” vừa nói trên đây. Hơn nữa, chính 
ý thức phân biệt chủ động đặt tên kia cũng lệ thuộc vào 
dòng tâm thức: điểm tâm thức trước sinh ra điểm tâm thức 
sau, liên tục không khởi đầu. Hoàn toàn không có một 
thực thể nguyên thủy nào có tự tánh có thể đặt làm nền 
tảng chắc thật cho cái tên. 

Thử lấy một ví dụ trừu tượng hơn. “Dài” và “ngắn", 
thật ra có nghĩa gì? Nhìn lại bàn tay, ngón đeo nhẫn dài 
hơn ngón út, nhưng lại ngắn hơn ngón giữa. Muốn nói 
ngón đeo nhẫn dải hay ngắn hãy còn tùy vào hai ngón hai 
bên, chứ ngón tay tự nó không có tính chất ngắn dài. 

Suy nghiệm như trên sẽ thấy mọi hiện tượng đều 
không có tính chất độc lập, chỉ dựa vào nhau mà có. Áp 
dụng lý luận này vào bản thân, sẽ dẫn đến hai loại vô ngã: 
vô ngã ứng vào con người và vô ngã ứng vào đối cảnh. 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 55 


Hai loại vô ngã này được gọi là nhân vô ngã và pháp vô 
ngã. 


B. Ngã 

Có nhiều hệ thống khăng định có cái tôi trên lãnh vực 
qui ước [Tục đế]. Theo một số kinh sách không phải Phật 
giáo, cái tôi — hay ngã — được định nghĩa là một hiện 
tượng thường hằng, bao trùm, không thay đổi hủy diệt, 
năm ngoài thân tâm con người. Phật giáo không công 
nhận có cái ngã như vậy. 

Theo kinh điển Phật giáo, ngã có liên hệ mật thiết với 
thân tâm chứ không biệt lập bên ngoài. 

Năm hợp thể tạo thành một người [ngỡ uẩn] được chia 
thành hai thành phần chính: vật lý và tâm lý, còn gọi là 
thân và tâm. Từ bâm sinh, con người tự nhiên cho răng 
thân này thuộc về tôi. Lại cũng có cảm giác rất tự nhiên 
cho rằng tâm cũng vậy, cũng thuộc về tôi. Vì vậy mà thấy 
cái tôi với thân tâm không phải là một. Tuy đây là cảm 
giác bâm sinh, nhưng nếu dùng lý trí phân tích thì lại thấy 
cái tôi thật ra không thể nằm ngoài thân tâm. 

Mặt khác, nếu cái tôi hoàn toàn không có, vậy sẽ 
chăng làm sao có được con người. Theo đó mà nói, tuy cái 
tôi có thật, nhưng lại không thể tìm thấy khi phân tích truy 
tìm, điều này cho thấy cái tôi thật ra không hiện hữu độc 
lập. 

Theo Trung Quán, đây chính là ý nghĩa của chữ giả 


56 œ% Pháp Tu Tây Tạng 


danh, chỉ là cái tên, không có nền tảng chắc thật. Nên hiểu 
rằng tuy chúng ta thấy sự vật độc lập có tự tánh, nhưng cái 
thấy này lại không phù hợp với kết quả tìm thấy qua sự 
phân tích. 

Vì sao những gì tìm thấy qua sự phân tích lại đáng tin 
cậy hơn? Vì cái thấy thông thường của chúng ta luôn dẫn 
đến sự chấp bám có tự tánh, từ đó phát sinh nhiều phiền 
não như tham ái, cố chấp. Phủ nhận tự tánh, hiểu được sự 
vật vốn không có chủ thể, phiền não sẽ không thể phát 
sinh. 

Mọi trạng thái tiêu cực của tâm thức đều bắt rễ từ tâm 
chấp ngã. Tâm này hư vọng méo mó. Nhờ phủ nhận tự 
tánh của sự vật, gốc rễ của phiền não sẽ bị chặt đứt. 

Muốn đoạn diệt phiền não, cần bước qua ba chặng 
đường. Trước hết, đừng để phiền não có cơ hội phát sinh. 
Tiếp theo, ráng diệt bỏ phiền não. Sau cùng, ráng diệt bỏ 
cả tập khí của phiền não còn sót lại trong tâm thức. 

Ba giai đoạn này dẫn đến ba loại thành tựu như sau: 
một, nhờ tự chế không phạm ác nghiệp thân và miệng nên 
thành tựu được kiếp tái sinh trong thiện đạo; hai, nhờ diệt 
phiền não nên thành tựu giải thoát niết bản; ba, nhờ diệt 
bỏ được tập khí của phiền não nên thành tựu trí toàn giác 
của Phật. Đó là con đường tu chứng. Con đường này được 
giải thích qua ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ. 

Giới là chế ngự hành động và lời nói của mình, không 
để phạm ác nghiệp. Nhờ giữ giới như vậy nên tránh được 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 57 


mọi xao lãng thô lậu của tâm thức. 

Định là định tĩnh thu nhiếp tâm thức, thành tựu trạng 
thái tập trung tối đa, diệt bỏ toàn bộ mọi xao lãng vi tế của 
tâm thức. 

Nhập Định quán tánh không thì được Tuệ. 

Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ có khả năng giải 
thoát người tu ra khỏi ba loại khổ. Nhờ Giới mà thoát khỏi 
dục giới, lên sắc giới, diệt được loại khổ đau thê xác tinh 
thần [khổ khổ]. Nhờ Định mà thoát khỏi sắc giới, diệt 
được loại khổ đau đến từ sự thay đổi [hoại khổ]. Nhờ Tuệ 
mà thấy được chân tướng của sinh tử, diệt được tất cả các 
loại khổ đau đến từ cảnh sống trong luân hồi [hành khổ]. 

Œ. Hồi đáp 

Hỏi. Trung quán Cụ duyên cho rằng thế giới hiện 
tượng chỉ có qua khái niệm. Nếu thật là như vậy, có phải 
ngay cả hiện hữu khách quan của sự vật cũng đã bị phủ 
nhận? 

Đáp. Trung quán Cụ duyên nói sự vật chỉ là giả danh, 
điều này không phủ nhận thực tại khách quan, không phủ 
nhận những hiện tượng không có tên, mà chỉ khẳng định 
rằng nhận thức của chúng ta thường không phải là nhận 
thức đúng đắn. 

Trung quán Cụ duyên đi đến kết luận rằng bản thể của 
sự vật là điều không thê tìm thấy, nói như vậy không phải 
là khẳng định sự vật không hiện hữu, mà chỉ là khăng định 
sự vật không có tự tánh. 


58 œ Pháp Tu Tây Tạng 


Ngài Long Thọ trong bài kệ mở đầu Luận Trung quản 
có giải thích rằng dù trên lãnh vực qui ước vẫn có đi có 
đến, có sinh có diệt, nhưng nếu phân tích truy tìm, sẽ thấy 
sự vật hoàn toàn không có tự tánh. Có thể nói cái bàn này 
không có tự tánh là vì nó có thật, do nhân duyên mà có. 
Chính vì cái bàn này có thật, nên không thể có tự tánh. 

Trái lại, Duy thức tông vì không thể tìm ra chủ thể của 
sự vật khách quan nên kết luận rằng hiện tượng khách 
quan không nằm ngoài tâm thức mà mang cùng tính chất 
với tâm thức. Duy thức tông cho rằng thế giới khách quan 
bên ngoài không có thật, và khẳng định hiện hữu của thế 
giới tâm thức bên trong. 


Hồi. Xin ngài giải thích sơ qua về cuộc tranh luận giữa 
thánh tăng Ấn Độ Liên Hoa Giới (Kamalashila) và đại sư 
Trung Hoa Hashang. 

Đáp. Vào thời của thánh Thiện Hải Tịch Hộ 
(Shantarakshita), có nhiều vị đại sư Trung Hoa sống trên 
đất Tây Tạng, được gọi chung là /zshang [Hòa Thượng]. 
Thời ẫây ở học viện Samye, các nhà dịch giả, hành giả mật 
tông hay thiền giả đều ở riêng theo từng dãy nhà. Các vị 
Hashang ngụ tại tu viện gọi là “Cõi Đại Định Bất Động”, 
chỗ dành riêng cho người tu thiền. 

Vào thời đó, các vị /ashang lẫy thiền định làm công 
phu tu tập chính. Phương pháp tu của các vị không có gì 
sai, chỉ chuyên về thiền định. Khế kinh có nơi nói rằng 





! Abode of Immovable Concentration. 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ s59 


nếu không ly niệm sẽ không thể giải thoát. Vào thời của 
ngài Kamalashila, nhiều vị Hashang hiểu sai câu nói này, 
cho rằng bất cứ loại niệm nào cũng là khuyết điểm của 
tâm. 

Trong Mật tông Tối thượng Du già, khi muốn thâm 
nhập ánh sáng chân như chủ thể!, người tu cần ly niệm, vì 
còn niệm thì khí vi tế sẽ không thê về an trụ trong đường 
khí mạch trung tâm. Tuy vậy, cần ly niệm không phải vì 
niệm nào cũng là vọng niệm chấp ngã, mà chỉ vì trong giai 
đoạn này người tu phải ra sức thu nhiếp năng lực về lại 
đường khí mạch trung tâm, khi ấy ngay cả chánh niệm 
cũng trở thành chướng ngại, nếu còn năm trong phạm vi 
của khái niệm phân biệt. 

Vì không hiểu được điểm này nên nhiều vị Hashang 
cho rằng niệm nào cũng là vọng niệm chấp ngã. Vì vậy 
sinh ra nhiều lầm lẫn xáo trộn. Trong một vài trường hợp 
đặc biệt có thể là cần phải ly niệm, nhưng nếu bất cứ niệm 
nảo cũng lìa bỏ thì không cách gì có thê khai mở trí tuệ. 

Theo tôi, ý nghĩa của cuộc tranh luận này là như vậy. 
Nếu nói các vị Hashang đều sai cả, vậy tại sao ngài Thiện 
Hải Tịch Hộ (Shantirakshita) lại còn cho phép mở cuộc 
tranh luận? Nếu nói rằng kiến giải của các vị Hashang 
hoàn toàn đúng, vậy ngài Liên Hoa Giới (Kamalashila) 
đâu cần phải phủ nhận. 


Hỏi. Tôi có chút thắc mắc vê môi tương quan giữa 





' §ubjective clear light. 


60 % Pháp Tu Tây Tạng 


thiền minh sát (vipashyana) và thiền mật tông. Theo thiển 
ý, thiền minh sát dựa trên tính chất vô thường của tâm, là 
bước trước của vô ngã. Còn thiền mật tông lại chuyên chú 
về hình sắc bên ngoài, dễ khiến tâm xao lãng. Phương 
pháp phức tạp như vậy làm sao có thể thích ứng với nét 
giản dị của vô ngã? 

Đáp. Điều này tôi sẽ giải thích sau. Cần nói ngay bây 
giờ là mật tông rất khó tu, không dễ chút nào cả. Phương 
pháp tu này có ý nghĩa đặc biệt, có lý do đặc biệt, vì tu 
theo mật tông, tâm thức có thể đồng thời tích lũy được cả 
hai loại tư lương phước trí. 

Tu theo Đại thừa hiển tông, nếu chuyên chú thiền chỉ 
quán tánh không thì sẽ tích tập được một loại tư lương gọi 
là trí, còn nếu phát tâm bồ đề hay tâm từ bi thì sẽ tích tập 
được một loại tư lương khác, gọi là phước. Cùng một lúc, 
nếu đang tích tập phước đức thì không thể tích tập trí tuệ, 
và ngược lại, nếu đang tích tập trí tuệ thì không thể tích 
tập phước đức. 

Còn tu theo Đại thừa mật tông thì vận dụng trí tuệ 
chứng tánh không [không tuệ] để hoạt hiện thành thân 
Phật. Mạn đà la, thân Phật, tất cả thâm nhập trong chân 
tánh của thực tại, trong tánh không. Loại trí tuệ này đồng 
thời tích tụ được cả hai bồ tư lương phước trí. Đó là đặc 
điểm của mật tông. Giải thích thì rất dễ, tu được hay 
không lại là chuyện khác. 

Phương pháp tu này cũng có thể gọi là thiền minh sát, 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu z 61 
vì thiền minh sát có nhiều mức độ. 

Hỏi. Xin ngài cho biết ý kiến về vô thường. Nhiều tô 
chức xã hội, ví dụ như chính phủ, hay như tập tục hôn 
nhân, nói chung đều dựa trên nền tảng của những mối 
tương giao lâu bền. Nhìn theo Trung Quán, có thể nói rằng 
mọi tổ chức xã hội đều vô ích dư thừa, thậm chí mâu 
thuẫn với công phu tu tập. 

Đáp. Nói về vô thường, hễ một hiện tượng tùy nhân 
duyên mà sinh ra thì cũng sẽ vì nhân duyên mà thay đổi. 

Ví dụ cái bản trước mặt tôi đây. Hôm qua chúng ta đã 
thấy nó. Nhưng cái bàn ngày hôm qua thật ra không phải 
là cái bản ngày hôm nay. Cuốn sách này cũng vậy. Hôm 
nay nằm ở đây nhưng cuốn sách của hôm qua bây giờ đã 
không còn. Mọi hiện tượng đều thay đổi liên tục, từng 
ngày, từng phút, từng giây. Điều này khoa học cũng đã 
khẳng định khi quan sát các phân tử cực vi, thấy chúng 
liên tục thay đồi. 

Sự vật biến chuyên liên tục, không cần ai ra lệnh cũng 
không cần có cái gì chấm dứt tình trạng trước. Nhân 
duyên tạo ra cuốn sách cũng chính là nhân duyên tạo ra 
tính biến chuyển liên tục của cuốn sách. Tỉ như còn mắt 
thì còn thấy, nhưng nếu mắt hỏng hay người chết đi thì sự 
thấy cũng không còn. 

Tâm thức con người cũng vậy, kế cả tâm thức của 
người Tây Tạng. Tâm thức chỉ có trong từng sát na. 
Nhưng chủ thức, là thức thứ sáu, tầng tâm thức sâu hơn, 


62 % Pháp Tu Tây Tạng 


vẫn luôn có đó. Không khởi điểm, không kết thúc, tuy 
thay đối từng sát na nhưng vẫn liên tục không gián đoạn. 
Vì vậy nếu nhìn trên phương diện liên tục thì phải nói 
rằng thức nảy thường còn. 

Xã hội con người thay đổi trong mỗi phút giây, điều 
này dễ thấy. Thức ăn thay đổi, thói quen thay đổi, thời 
trang thay đổi, giáo dục thay đổi. Nhưng nói chung xã hội 
con người vẫn liên tục không gián đoạn. 

Tất cả mọi hiện tượng sinh ra từ nhân duyên đều vô 
thường, vì biến chuyển trong từng sát na [nhất kỳ vô 
thường], nhưng cũng có thê gọi là thường còn, vì liên tục 
không gián đoạn. 

Để trả lời câu hỏi làm sao khỏi chấp bám vào sự vật vô 
thường: nếu cho răng vật vô thường là vật bỏ đi, vậy chính 
Phật đạo cũng phải bỏ, vì Phật đạo cũng vô thường. Vấn 
đề không nằm ở chỗ thế giới này vô thường hay không, 
mà phải xét xem sự việc có đáng cho mình mong cầu hay 
không. Nếu đáng thì phải biết cách làm thế nào để chu 
toàn tâm nguyện của mình. 

Cần phân biệt rõ cái muốn chánh đáng và cái muốn 
không chánh đáng. Phải dùng lý trí phân tích kỹ lưỡng, 
nếu điều mình muốn là chánh đáng, có được lòng khát 
khao như vậy cũng tốt cho đường tu. Ví dụ muốn thành 
Phật, hay muốn cứu độ chúng sinh, hai điều này đều thuộc 
loại mong muốn chánh đáng, cần đốc sức để cấy dưỡng 
trong tâm. Chúng ta phải cố gắng phát khởi cho bằng được 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 63 


À 6É 


cảm giác thấy tất cả chúng sinh đều là “của mình”. 

Ngược lại, có nhiều loại mong muốn cảng nghĩ càng 
thấy không hợp lý. Ra chợ thấy bày bán đủ thứ hấp dẫn, 
gặp cái gì cũng muốn mua. Đến khi mở túi tiền ra mới 
phải suy nghĩ lại coi mình có thật sự cần hết những thứ đó 
hay không. Quí vị nghĩ sao? Chắc cũng không cần gì lắm 
đâu. 

Đó là kinh nghiệm của tôi. Mong muốn không chánh 
đáng thật ra chỉ là chút lòng tham lam trước những món 
vật không cần thiết cho sự sống. Còn muốn một hai món 
vừa phải để sống, loại muốn nảy hoàn toàn chính đáng. 

Đối với người cư sĩ, đời sống gia đình là chuyện tự 
nhiên. Tuy vậy xét trên phương diện tu giải thoát, quí vị 
cần thận trọng, đừng rơi vào vũng xoáy của phiền não. Cả 
người xuất gia cũng nên thận trọng. Trong một vài trường 
hợp, có khi làm cư sĩ lại dễ giúp ích cho xã hội hơn. Cư sĩ 
có thể vừa tu hành nghiêm chỉnh, vừa cống hiến cho xã 
hội. Lại có thể đi làm kiếm tiền, làm một người tốt, với 
tâm an lạc, đủ khả năng tạo không khí an vui cho mình, 
cho gia đình và cho xã hội xung quanh. Người như vậy 
với lòng vị tha, với tâm bồ đề, trong một hoàn cảnh nào đó 
quả thật có khi dễ mang lợi ích lại cho người khác hơn là 
xuất gia. Tuy nhiên, nếu muốn chứng ngộ để giải thoát 
khổ đau cho chính mình thì xuất gia tốt hơn, vì đời sống 
của người xuất gia vốn thanh đạm. Còn nếu muốn phát 
tâm bô đề, lãnh trách nhiệm mang lợi lạc về cho mọi loài 


64 % Pháp Tu Tây Tạng 


chúng sinh, thì có khi nên tu xuất gia, cũng có khi nên tu 
tại ga. 

Hỏi. Tâm cầu giải thoát! so với thái độ trốn tránh đời 
sống khác nhau ra sao? 

Đáp. Khác nhau xa lắm. Nhưng nếu tu để giải thoát 
khổ đau cho chính mình thì có khi lại chẳng khác nhau 
bao nhiêu. 

Trốn chạy đời sống vì bị đời sống quấy nhiễu, đây thật 
không phải là một giải pháp hay. Thậm chí có người vì 
chuyện bất như ý, xuống tỉnh thần đến nỗi tự sát, thật quá 
bị thảm. 

Gốc rễ của khổ đau nằm ở loại khổ thứ ba, gọi là hành 
khổ. Hành khổ chỉ giản dị là tắm thân này. Vì vậy muốn 
thoát khổ thì phải ngừng tái sinh trong luân hồi. Thân này 
sinh ra không phải do đắng Chúa trời hay do sức mạnh 
vạn năng nào xui khiến, mà chỉ phát sinh từ năng lực vô 
minh của chính mình. Vô minh là trạng thái tâm thức lầm 
lẫn bám chặt vào đối cảnh. 

Phật tử Bồ tát phải là người tự nguyện bước vào chỗn 
rỗi loạn, vì ước nguyện của Bồ tát là sống vì lợi lạc của 
chúng sinh. Tuy vậy, khi mới phát tâm, tuy chí nguyện 
mãnh liệt nhưng tâm thức lại chưa đủ sức gánh vác. Bồ tát 
mới phát tâm thường gặp cảnh không thuận tiện dễ làm 
thoái chuyên tâm bồ đề. Vì vậy trong thời gian đầu cần 





' Renunciation - còn gọi là tâm buông xả, hay tâm chán khổ sinh tử, 
câu vui niêt bàn. 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 65 


sông cách ly để phát huy định lực. Một khi tâm đã vững 
vàng tự tại, chừng đó phải tự nguyện quay về với xã hội, 
chọn dẫn thân vào những chốn hiểm nguy rối loạn để giúp 
đỡ người khác. 

Hỏi. Đối với xã hội mà nói, khuyến khích con người từ 
bỏ xã hội như vậy có nguy hiểm không? 

Đáp. Từ bỏ xã hội không thôi thì đúng là rất nguy 
hiểm. Nếu vài người từ bỏ xã hội với mục tiêu tìm đường 
giải thoát thì không sao, nhưng nếu nhiều người cùng từ 
bỏ xã hội, điều này có thê gây xáo trộn đáng kể. 

Hỏi. Tôi nghĩ dạy về tâm cầu giải thoát cho người trẻ 
tuổi là điều rất nguy hiểm. Họ có thể không hiểu hết 
những gì ngài vừa nói. Có khi tâm cầu giải thoát đối với 
họ chỉ là đừng ở với vợ, đừng uống rượu. Họ nên ở lại 
chốn thành thị hơn là tu trên núi. Lên núi rồi tưởng mình 
cao siêu đức hạnh, cái ngã càng lúc càng vĩ đại hơn lên. 

Đáp. Hành động thiếu suy nghĩ là điều tai hại. Trước 
khi quyết định một việc gì, cần phân tích cho thấu đáo. Có 
người tự nhiên nhất quyết muốn tu, thiết tha đến nỗi bỏ cả 
ăn uống, được đôi ba ngày lại chán không muốn tu. Phải 
tránh việc như vậy xảy ra cho mình. 

Ngược lại, nêu mang tâm nguyện chân thành, từ bỏ xã 
hội tìm nơi vắng vẻ để nghiêm chỉnh tu, làm như vậy có 
khi được lợi ích lớn lao. Không tu thiền chỉ, không đạt đại 
định, thì không thể chuyên thức thứ sáu thành tuệ giác sắc 
bén. 


66 % Pháp Tu Tây Tạng 


Vì vậy cần thành tựu thiền chỉ. Muốn thành tựu thiền 
chỉ, phải tu một mình nơi vắng vẻ. Cần tìm một nơi cách 
ly không người lui tới, tu hành miên mật trong một thời 
gian dài, ít ra là vài ba năm. Đợi khi đạt định rồi mới quay 
về. 

Hiện nay có vài vị thầy Tây Tạng đang ở trên núi dốc 
sức tu hành. Cũng có nhiều người tự xưng mình đang tu, 
nhưng thật sự chẳng phải thầy tu cũng không là cư sĩ. Có 
một câu châm ngôn Tây Tạng nói rằng con dơi khi ở với 
chìm thì giả đò làm chuột, khi ở với chuột lại giả bộ làm 
chim. 

Hỏi. Xin ngài chỉ cho một lối tu vừa phải dành cho 
người bình thường, không cần phải phát đại nguyện phức 
tạp. 

Đáp. Muốn giải thoát, điều quan trọng nhất là phải thật 
tâm mong mỏi điều này. Cần nhận diện, quán niệm về 
khổ. Khổ nói ở đây là hành khổ, là khổ đau đến từ hoàn 
cảnh hiện hữu trong luân hồi. 

Vô thường không nhất thiết phải là khổ. Ví dụ trí toàn 
giác của Phật, tuy vô thường nhưng không mang tính chất 
khổ đau. 

Hợp thể tâm lý vật lý của chúng ta cũng vô thường, nói 
cách khác, luôn thay đôi, là quả, do nhân sinh ra. Nhân 
trong trường hợp này là nghiệp đã tạo trong quá khứ, cùng 
với động cơ phiền não tác động thành nghiệp. Vì sinh ra 
từ phiền não, nên thân người cũng mang đây tính chất 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 67 


phiền não khổ đau. 

Đời sống này khởi đầu băng khổ đau chào đời. Sau khi 
nhập thai mẹ, cơ thể con người bắt đầu thành hình và phát 
triển. Hình sắc cảng lúc cảng thô lậu hơn. Đến một lúc nào 
đó, bảo thai bắt đầu có cảm giác thoải mái hay khó chịu, 
khi chào đời là lúc khổ đau thật sự bắt đầu. Một thời gian 
rất lâu sau khi ra đời, con người yêu đuối như côn trùng, 
không thê tự lo cho mình. Đời sống chúng ta bắt đầu như 
vậy đó. Mặc dù cha mẹ luôn ăn mừng khi trẻ chào đời, 
nhưng phải nói đó chính là lúc khổ đau bắt đầu. Rồi đời 
sống kết thúc bằng cái chết, cũng là một loại khổ đau 
không ai muốn. Ở giữa hai đầu sinh tử, là bệnh tật, già 
nua. 

Con người cần một mục tiêu trong đời sống để thấy 
đời này có chút ý nghĩa nào khác hơn là sớm tối nhồi nhét 
đồ ăn nuôi tắm thân này. Chúng ta cần tự hỏi nuôi sống 
tấm thân này có phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. 
Nếu có thể chuyên hóa được tâm, đó mới thật sự là mục 
tiêu có ý nghĩa. 

Theo lẽ mà nói, thân này không có gì đáng cho mình 
nâng nu lưu luyến. Đẹp cỡ nào, mạnh cỡ nảo, nhìn lại 
từng thành phần xương, da, máu, thịt, thật chăng có gì 
hay. Cơ thể là kết hợp của nhiều thành phần không sạch. 
Chính thân người cũng rất dơ, sinh ra từ tinh chất của cha 
và của mẹ, vốn không sạch. Thân người lại thường chế tạo 
phân và nước tiểu. Có thể nói thân này là một cái máy 


68 œ Pháp Tu Tây Tạng 


chuyên chế tạo đồ bản. Mục tiêu chính của tắm thân này là 
tiêu thụ đồ ăn thức uống và chế tạo của dơ. 

Nhìn lại suốt năm mươi hai năm qua tôi đã ăn bao 
nhiêu, uống bao nhiêu, thật sự mà nói thân này chỉ giỏi 
việc chế tạo của bẩn. Đồng thời, nếu gom lại hết tất cả 
những đờm dãi đã thải ra trong quá khứ, chắc chắn phải 
nhiều lắm. Không ai thấy cầu tiêu là nơi sạch sẽ cả, đúng 
không? Thật sự thân người cũng như cái cầu tiêu. Mấy thứ 
trong nhà cầu không phải từ trên trời rơi xuống, mà từ 
trong thân người rớt ra. 

May mẫn thay, ngoài thân vật lý, con người còn có 
thêm phần trí tuệ. Chỉ khi nào tận dụng được năng lực trí 
tuệ của con người, đời sống mới thật sự có ý nghĩa. Chúng 
ta biết suy nghĩ, biết phân tích, đây thật là một khả năng 
cực kỳ quí giá của kiếp làm người. 

Ta có thê thấy rằng cả súc vật, trong một giới hạn nào 
đó, cũng có khi có được tỉnh thần vị tha. Ví dụ như loài 
ong hay loải kiến, chúng sống có tô chức xã hội. Gặp lúc 
thuận tiện hay khó khăn, tổ chức này sẽ bảo đảm sự sống 
còn cho từng cá nhân. Con này nương dựa vào con kia, 
sống một cách tự nhiên trong tính thần trách nhiệm, nâng 
đỡ lẫn nhau. Loài người cũng vậy, dù muốn dù không, vẫn 
phải dựa vào nhau để sống. 

Suy nghĩ sâu một chút sẽ thấy chúng ta có một nhu cầu 
rất tự nhiên là cần tình thương. Sinh ra và lớn lên được là 
nhờ tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Có thể sống 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 69 


còn cũng là nhờ tình thương cha mẹ, nhờ hơi âm loài 
người. Mai mốt già đi, tâm thần và thể xác đều suy thoái, 
lại phải sống nhờ tình thương yêu của người khác. Ở giữa 
hai giai đoạn này, khi khoẻ mạnh trẻ trung, chúng ta 
không mây khi nghĩ đến những việc như vậy. Đây cũng là 
một thứ vô minh. 

Nhu cầu thiết yếu nhất của con người là trái tìm nồng 
âm. Rõ ràng là chúng ta cần bạn bè, người thân. Nhờ bạn 
bè mà cảm thấy an vui hạnh phúc. Muốn có tình bạn chân 
chính, phải lẫy những tình cảm tốt đẹp để đối xử với nhau, 
ví dụ như tình yêu thương quan tâm với trái tim rộng mở. 
Được như vậy, tình bạn chân chính sẽ nảy nở dễ đàng. 

Bạn bè cũng có nhiều người không thật lòng. Khi có 
tiền, có thế, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều bạn. Nhưng 
khi tiền tải thế lực mắt hết, thứ bạn này cũng mất theo. 
Tình bạn chân chính chỉ có thể có nhờ trái tim nhân hậu. 
Loại tình bạn này sẽ luôn ở lại, cho dù chúng ta có đang 
thất bại hay thành công. Con người sống được là nhờ tình 
yêu thương, nhờ lòng quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Con 
người đủ khả năng phát huy nhiều loại tình cảm cực kỳ tốt 
lành, đây mới thật là một điều quí giá, một may mắn vượt 
bực. 

Nay chúng ta có được thân người, phải biết tận dụng 
trí tuệ cùng năng lực đặc biệt của trái tim yêu thương, 
chừng đó cuộc sống mới thật sự có ý nghĩa, chúng ta mới 
thật sự không phí uống kiếp người. 


70 % Pháp Tu Tây Tạng 


Tự xét lây mình, sẽ thấy thân tâm này là do nghiệp và 
phiền não mà ra, vì vậy hễ thân tâm này còn là chưa thể có 
được niềm an lạc vĩnh cửu. Nhìn lại quanh mình, ai nây 
cũng đều như vậy cả. Vì vậy phải phát khởi chí nguyện 
muốn đạt giác ngộ để vượt thoát ràng buộc của nghiệp và 
phiền não. Đây có thể gọi là tâm cầu giải thoát, là tâm 
buông xả, mặc dù không rời bỏ gia đình xã hội. Hướng về 
lợi ích chúng sinh thì mọi nhu cầu cá nhân tự nhiên sẽ 
được thỏa mãn. 

Đề phát tâm bồ đề, các vị cao tăng Ấn Độ có dạy hai 
phương pháp chính, đó là Bảy Điểm Nhân Quả, và Hoán 
Chuyên Ngã Tha. 

Muốn tu theo phương pháp Bảy Điểm Nhân Quả, 
trước hết cần khởi tâm đại xả. Tâm đại xả là tâm bình 
đăng. Nói cách khác, là trạng thái quân bình, không lưu 
luyến người thân, không oán ghét kẻ thù, và cũng không 
dửng dưng đối với kẻ lạ. 

Điểm nhân quả thứ nhất là nhớ sự tái sinh vốn không 
có khởi điểm, vì vậy chúng sinh nào cũng có lúc đã từng 
là cha mẹ, anh em hay người thân của mình. 

Thấy như vậy rồi, điểm thứ hai là nhớ nghĩ về tình 
thương họ đã từng mang đến cho ta. 

Điểm thứ ba là ước muốn đền đáp tình yêu thương đó. 
Để quyết tâm đền đáp yêu thương, hãy nhớ lại người mẹ 
đời này đã thương yêu chăm sóc ta như thế nào, nhớ các 
bậc cha mẹ nói chung yêu thương con mình như thế nảo. 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu œ 71 


Khởi tâm đại từ là điểm thứ tư. Tâm đại từ là một trạng 
thái tâm thức rộng mở, thương yêu tất cả chúng sinh. 

Có tâm đại từ rồi, điểm thứ năm là mong mỏi chúng 
sinh thoát khổ đau. Đó là tâm đại bi. 

Điểm thứ sáu là phát tâm nguyện vị tha phi thường, tự 
nguyện gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sinh ra khỏi 
khổ não. 

Điểm thứ bảy là phát tâm bồ đề. Tâm nảy có hai phần, 
vừa là năng lực đại bị tỏa rộng đến mọi loài chúng sinh, 
vừa là trí tuệ chứng biết tâm chúng sinh có khả năng vượt 
thoát phiền não, ai cũng có thê thành tựu trí toàn giác. Trí 
tuệ này đi cùng với năng lực của đại bi sẽ khiến tâm bồ đề 
khởi phát. 

Phương pháp thứ hai là Hoán Chuyển Ngã Tha. Cũng 
bắt đầu với tâm xả, nhưng theo cách khác. Phương pháp 
này dạy người tu đứng về phía chúng sinh, thấy tất cả đều 
bình đăng, vì tất cả đều muốn được hạnh phúc thoát khổ 
đau. Tất cả chúng sinh đều giống nhau ở ước nguyện này. 
Vì vậy mà mình và người bình đăng như nhau. 

Tiếp theo, suy nghĩ thử xem lòng vị kỷ sẽ mang lại 
những gì. Nếu ích kỷ muốn dành hết hạnh phúc trên đời 
về phần mình, vậy rốt cuộc sẽ không còn bạn mà lắm kẻ 
thù. Ngược lại, nêu hoán chuyền lòng vị kỷ thành lòng vị 
tha, thương yêu lo lắng cho người khác hơn chính bản 
thân, kết quả sẽ trái ngược, ít thù nhiều bạn. 


72 % Pháp Tu Tây Tạng 


Nói tóm lại, đúng như lời của ngài Tịch Thiên" trong 
Nhập Bồ Đề Hành Luận? đã từng nói, “Tất cả mọi bất 
hạnh trên đời đến từ lòng vị kỷ và tất cả mọi hạnh phúc 
trên đời đến từ lòng vị tha.” 

Tiếp theo là phương pháp thiền Cho và Nhận [tong- 
len] để phát tâm bồ đề. Phương pháp này chỉ cách quán 
tưởng cho đi tất cả mọi hạnh phúc tốt lành của mình, đồng 
thời nhận về tất mọi khó khăn vất vả của người khác. 

Thời nay, người Tây Tạng chúng tôi phối hợp hai 
phương pháp tu nói trên để phát tâm bồ đề. Hai phương 
pháp tu này sẽ giúp ta thấy kẻ thù vốn là người tốt nhất 
trên thế gian. Lý do rất đơn giản, muốn phát tâm bồ đề 
chân chính thì phải điều phục tâm giận dữ. Để điều phục 
tâm giận dữ, cần kiên nhẫn độ lượng. Để luyện tính kiên 
nhẫn độ lượng, cần phải có một kẻ thù. Nghĩ như vậy, kẻ 
thù tự nhiên biến thành người giúp mình tu, dù không phải 
tự ý họ muốn vậy. Một khi đã có thể thấy kẻ thù là người 
giúp mình, đương nhiên sẽ thấy tất cả mọi người đều như 
vậy. 

Ước vọng trong đời sống như danh vọng, tiền tài, chỉ 
có thể có được nhờ sự giúp đỡ của người khác. Ngay như 
buổi nói chuyện hôm nay, có được là nhờ công lao của rất 
nhiều người: người xây nhà, lót thảm v.v... Cả chiếc xe 
bus chở quí vị đến đây bất kế mọi xáo động ở Punjab, đó 





' Shantideva. 
? A Guide to the Bodhisattva Ways. 


Chương 2. Thực Chất Đường Tu # 73 


cũng là một yếu tố cho phép chúng ta gặp nhau hôm nay. 
Nếu không có công lao của nhiều người quen và không 
quen, chúng ta đã không thể ngồi đây. Suy nghĩ như vậy 
sẽ thấy nếu không có sự giúp đỡ của người khác, chúng ta 
không làm sao có thể sống đến ngày hôm nay. 

Ngoài ra cũng nên nghĩ đến nghiệp. Tất cả những cơ 
hội có được trong cuộc sống đều là quả của nghiệp đã tạo 
trong quá khứ. Nghĩ đến thiện nghiệp, nói chung là những 
gì đã làm với tâm nguyện muốn tốt cho người khác. Vậy 
muốn tích tụ thiện nghiệp cũng cân phải có người khác. 

Trong tất cả những công phu hành trì Phật giáo, phát 
tâm bồ đề được xem là công phu quan trọng quí giá nhất. 
Tâm bồ đề bắt rễ từ đại bi. Không có chúng sinh thì không 
thể khởi tâm đại bi. Phật đà và Bồ tát có thể hộ trì cho ta 
phát tâm bồ đề, nhưng không thể giúp chúng ta phát tâm 
đại bi. Đại bi chỉ có thể có được nhờ hướng về chúng sinh. 

Nhìn trên phương diện nảy, chúng sinh còn tốt với ta 
hơn cả Phật đà. Chúng sinh luôn tốt với ta như vậy, dù cô 
ý hay không. Có nhiều điều đối với chúng ta rất quí, như 
diệt để, đạo đề, nhưng những điều này không có ý muốn 
tốt với ai cả, dù vậy chúng ta vẫn quí giá nâng niu. Đối với 
Phật tử Đại thừa, mọi chúng sinh đều là bạn và mọi hoản 
cảnh đều là hoàn cảnh thuận tiện để tu. Kẻ thù duy nhất là 
thái độ vị kỷ, là tâm chấp ngã, từ đó sinh ra đủ loại vọng 
tâm. 

Tu được như vậy, quí vị sẽ có được tinh thần vô úy, 


74 % Pháp Tu Tây Tạng 


thoát mọi sợ hãi. 


5 


Chương 3 


Hai pháp tu trọng yếu 


JJ) 


S)SC\ 

2S 

& SÌN 
=œ à 
Điện) k3 


NO 


À CS: 
l9 





Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 


hiện thân cho Trí tuệ của chư Phật 


?7 


Ngang đây tôi xin dựa trên hai bài tụng đơn giản để 
tiếp tục trình bày về Phật giáo. 

Bài thứ nhất là Tám Thi Kệ Chuyển Tâm, nói về việc 
làm và tác phong của Bồ tát. Bài tụng này được viết từ 
nhiều thế kỷ về trước [xin đọc Phụ Lục 2]. 

Bài thứ hai là Pháp Thiên Mật Tông Đơn Giản dành 
cho Phật Tử Nhập Môn, do tôi soạn vài năm về trước [xin 
đọc Phụ Lục I1]. 


A. Tám Thi Kệ Chuyển Tâm 

Giáo pháp này tôi được thầy tôi là Rinpoche Kyabje 
Trijang! trực tiếp truyền thừa. Từ đó đến nay đã hơn ba 
mươi lăm năm, tôi vẫn hàng ngày trì tụng quán niệm tám 
bài kệ này. Tác giả là vị thầy dòng Kadampa tên Geshe 
Langri Thangpa. Vị thầy này luôn xem công phu phát tâm 
bồ để là quan trọng nhất trong suốt cuộc đời hành đạo của 
mình, nhất là phương pháp Hoán Chuyển Ngã Tha. 

Bây giờ tôi xin giải thích sơ lược về Tám Thi Kệ 
Chuyển Tâm. 





' Rinpoche nghĩa đen là quí giá, thường dùng gọi các bậc chân tu 
thực chứng. 


78 œ Pháp Tu Tây Tạng 


1. Với quyết tâm thành tựu 
Lợi lạc lớn lao nhất 
Nhờ tất cả chúng sinh, 
Tôi nguyện luôn giữ gìn 
Chúng sinh trong đáy tim, 
Vì chúng sinh quí hơn 
Cả bảo châu như ÿ. 


Chúng sinh không những giúp chúng ta hoàn thành 
mục tiêu cao nhất là thành Phật, mà còn mang lại cho 
chúng ta hạnh phúc trước mắt. Vì vậy mà nói chúng sinh 
quí hơn ngọc như ý. Và cũng vì vậy mà phát nguyện gìn 
g1ữ chúng sinh. 

2. Khi gặp gỡ tiếp xúc 

Với bất kỳ một ai, 

Nguyện tôi luôn thấy mình 
Là kẻ thấp kém nhấi, 

Từ đáy lòng chán thật 
Luôn tôn kính mọi người 
Như kính bậc tối cao. 


Với người khác, chúng ta không nên tự cao thấy mình 
hơn người, từ trên nhìn xuống, mà phải luôn thấy mình 
khiêm nhượng thấp kém hơn tất cả. Cần kính trọng người 
khác, vì người khác có khả năng tương đương với hành 
động của Phật đà, đó là khả năng mang đến cho chúng ta 
nguồn hạnh phúc giác ngộ. 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 79 


3... Nguyện trong từng hành động 
Tôi luôn tự xét mình, 
Phiển não vừa dây lên, 
Đe dọa mình và người, 
Nguyện tức thì nhận diện, 
Và tức thì dẹp tan. 


Trên bước đường tu, thỉnh thoảng chúng ta gặp trở 
ngại. Trở ngại không đến từ bên ngoài mà phát sinh ngay 
từ bên trong, do vọng tâm mà có. Kẻ thù chân chính phá 
hủy hạnh phúc của chúng ta là kẻ thù nội tại. 

Nếu cố găng tu tập sẽ có được khả năng tự chế, được 
vậy mới gọi là tự tại bình an thật sự. Vì vậy Phật dạy: 
“Các con là thầy của chính mình”. Mọi sự đều phải trông 
cậy vào chính mình. 

Khi tu phát tâm bỗ đề chúng ta cần dẹp hết phiền não, 
tuy vậy, cái cần diệt bỏ trước nhất vẫn là tâm giận đữ. Đã 
giận dữ thì không thể hạnh phúc, trong khi tham dục có 
khi vẫn mang lại niềm vui. 

Tục ngữ Tây Tạng có câu “Bao giờ nổi cơn giận dữ, 
hãy tự cắn đốt ngón tay”. Câu nói này có nghĩa là nếu lỡ 
nổi giận thì đừng phát ra ngoài mà chỉ nên tự nói với mình 
“Thôi bỏ đi”. 

4. Khi gặp người hiểm ác 

Vì bị tâm phiên não 
Và ác nghiệp tác động, 
Nguyện tôi quí người ấy 


80 œ% Pháp Tu Tây Tạng 


Như vừa tìm ra được 
Kho tàng trân qui nhất. 


Có nhiều người khi thấy người khác bị khô đau khống 
chế, bị vô minh phiền não bức bách, thường hay gắng 
tránh né đề khỏi liên lụy tới mình. Bồ tát thay vì tránh né, 
luôn can đảm đến gần, vì đây là cơ hội quí giá để mang 
hạnh phúc lại cho kẻ khác. 


5.. Khi gặp người vì lòng 
Ganh ghen và đồ ky 
Miệt thị phỉ báng tôi, 
Nguyện tôi nhận phần thua, 
Nhường đi mọi phân thắng. 


Khi người khác, nhất là những người oán ghét mình, vì 
ganh ghen mà gây hại cho ta, ta không được từ bỏ họ mà 
phải giữ gìn, thương yêu, chăm sóc họ với lòng đại b1. 

Vì vậy mà nói Phật tử phải nhận phần “thua” và tặng 
phần “thắng” cho người. 

Tâm bồ đề thì phải biết nhận thua, tặng thắng. Làm 
như vậy không phải để tự thấy mình đạo đức hơn người, 
mà chỉ giản dị vì muốn lợi ích chúng sinh. Còn nếu nhận 
thua tặng thắng mà gây tốn hại đến cho người khác thì 
đương nhiên không nên làm như vậy. Phật tử Đại thừa gặp 
trường hợp này cần nương theo lòng vị tha, khởi tâm 
mong mỏi lợi ích chúng sinh để hành động ngược lại. 

Hãy suy nghĩ như vây: gặp việc không vừa ý mà nổi 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu % 81 


giận mới thật là thua, vì cơn giận sẽ tức khắc phá hủy 
niềm an lạc trong tâm, về lâu về đài sẽ mang lại kết quả tai 
hại. Ngược lại nếu bị xâm phạm mà vẫn không nồi nóng, 
đó mới là chiến thắng thật sự. 

Khi tâm mắt kiên nhẫn, nỗi cơn giận đữ, trí óc sẽ mất 
hết sáng suốt, không còn khả năng nhìn rõ sự việc. Nỗi 
điên lên vì giận sẽ làm mắt hết khả năng phán xét. Giữ 
tâm bình thản mới có thể sáng suốt quan sát tình hình, bao 
giờ cần phản ứng quyết liệt thì phản ứng. Vậy mới là ý 
nghĩa chân chính của thắng bại. 


6.. Khi gặp người mà tôi 
Giúp đố, đặt kỳ vọng, 
Lại vong án bội nghĩa 
Gáy tổn hại cho tôi, 
Nguyện tôi xem người ấy 
Là một đẳng tôn sư. 


Khi gặp người phụ ơn, ta thường cảm thấy chán nản 
không muốn giúp. Gặp trường hợp này thật khó mà bỏ qua 
không trách. Vì đây chính là trở ngại lớn cho lòng vị tha, 
nên câu kệ này dạy ta cần đặc biệt quan tâm chăm sóc 
những kẻ phụ ơn. 

Kẻ gây hại không những cần được quan tâm giúp đỡ, 
mà thật sự còn là vị thầy dẫn dắt chúng ta trên đường tu. 
Phật tử sẽ thấy kẻ thù mới đích thật là vị thầy cao quí nhất 
của mình. 


82 % Pháp Tu Tây Tạng 


7.. Tóm lại tôi xin nguyện 
Trực tiếp và giản tiếp 
Trao tặng mọi lợi lạc 
Cho tất cả chúng sinh 
Đềểu là mẹ của tôi 
Từ vô lượng kiếp trước. 
Nguyện [không đợi ai cầu 
Vân] âm thâm gảnh chịu 
Mọi ác nghiệp khổ não 
Thay thế cho chúng sinh. 

Người khác nhiều vô tận, mà tôi chỉ có một, vì vậy dù 
tôi có quan trọng đến đâu, người khác vẫn quí hơn. Có 
chút phán đoán sẽ thấy hy sinh một để cứu vô lượng là 
việc rất đáng làm, ngược lại hy sinh vô lượng chúng sinh 
chỉ vì cá nhân một người là điều thật vô lý. 

Ở đây có một cách quán tưởng rất hữu hiệu. Hãy tưởng 
tượng mình là một người rất ích kỷ, trước mặt có nhiều 
người khác đang chịu khổ. Tưởng tượng chúng sinh đang 
trải qua đủ loại khổ đau, trong khi đó kẻ ích kỷ kia vẫn 
dửng dưng không quan tâm. Tưởng tượng vậy rồi thử nhìn 
lại xem mình nghiêng về bên nào hơn. Thái độ ích kỷ rất 
khó dẹp bỏ, nhất là khi mới tu. Nhưng nếu kiên trì cố 
găng, chắc chắn sẽ thành công. 

Người nào đã biết chân thành nhận lãnh khổ đau và 
khuyết điểm của chúng sinh về phần mình thì cũng nên 
tập cách tặng cho chúng sinh tất cả mọi đức tính tốt lành 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 83 


cũng như mọi hạnh phúc mình đang có. 

Bảy câu kệ trên dạy phương pháp tu hạnh bồ đề thuộc 
lãnh vực qui ước, đó là phần phương tiện. Câu kệ thứ tám 
nói về tâm bồ đề cứu cánh, là phần trí tuệ. Tu hạnh bồ đề 
qui ước thì tích tập được phước đức tư lương, còn tu hạnh 
bồ đề cứu cánh thì tích tập được trí tuệ tư lương. Hai 
nguồn năng lực tư lương phước trí này sẽ giúp ta thành 
tựu Sắc thân [Rupakaya] và Pháp thân [Dharmakayal. 


§$.. Nguyện những điêu nói trên 
Không bị vướng ô nhiễm 
Bởi tảm ngọn gió chướng. 
Nguyện tôi thấy mọi sự 
Hiện ra trong cối đời 
Đêu chỉ như huyễn mộng 
Cho tâm thôi chấp bám 
Thoát ràng buộc luân hồi. 


Tu để được sống lâu, tăng sức khỏe hay để được an vui 
thành đạt trong cuộc sống là không đúng. Tu để người 
khác thấy mình là đại hành giả cũng không đúng. Tu và 
thấy đối tượng của lòng từ bi của mình có tự tánh, cũng 
không đúng. 

Phải tu và hiểu rằng mọi sự đều như huyễn mộng. 
Thấy được mọi sự như huyễn mộng là vì đã phủ nhận tự 
tánh của sự vật, bỏ lại phía sau tất cả những øì là giả danh, 
là danh từ và khái niệm. Đó là chứng ngộ trong Phật giáo. 


84 % Pháp Tu Tây Tạng 


Chúng ta có nói qua về tri kiến vả hành động trong 
Phật giáo. Tri kiến Phật giáo được gọi là duyên khởi. 
Duyên khởi tuy có nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa vi tế nhất 
của duyên khởi rất gần với tuệ giác tánh không. 

Duyên khởi nói răng không có điều gì thật sự có tự 
tánh. Hiểu được duyên khởi là có được lòng tin chắc chắn 
về luật biến hóa của thế giới hiện tượng qui ước. Từ đó mà 
tu hạnh bồ đề để tích tập phước đức, và thiền quán tánh 
không, quán sự vật không có tự tánh, để tích tập trí tuệ. 

Phát tâm bồ đề rồi dựa vào tâm ẫây để tu sáu hạnh toàn 
hảo: Thí, Giới, Nhẫn, Tấn, Định và Tuệ. Sáu hạnh toàn 
hảo còn có thể qui nạp thành ba môn vô lậu học: Giới, 
Định, Tuệ. 

Giới là tự chế ngự, không làm việc bắt thiện. Có tất cả 
ba bộ giới: một là giới Ba la đề mộc xoa [Prafinoksha hay 
Vinaya], còn gọi là “giải thoát cá nhân”; hai là giới Bồ tát; 
ba là giới Kim cang. 

Giới Ba la đề mộc xoa có hai loại, đành cho người xuất 
gia và dành cho cư sĩ. Cư sĩ có thể nhận hai loại giới, hoặc 
giới nhận một ngày, hoặc giới nhận một đời. 

Căn bản của mọi giới là tránh phạm mười ác nghiệp, 
trong đó có ba việc của thân: sát sinh, trộm cắp, tà dâm; 
bốn việc của miệng: nói đối, nói lời chia rẽ, nói lời thô ác, 
không cần mà nói; ba việc của ý: tham lam, ác ý, tà kiến. 

Tà kiến nói ở đây chủ yếu là đoạn kiến, nghĩa là quan 
niệm sai lầm cho rằng tất cả mọi sự rỗng rang không thật. 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu % §5 


Ngoài ra còn những loại tà kiến khác như là tin có đẳng 
sáng tạo vạn năng. 

Nói về giới Bồ tát, quan trọng nhất phải biết đứt lòng 
vị kỷ, đừng xem mình quan trọng hơn người khác, được 
như vậy thì giữ được giới Bồ tát. 

Riêng nói về mật tông, mật tông có bốn bộ. Muốn 
hành trì hai bộ mật tông cao nhất, phải thọ trì một số giới 
luật gọi là giới Kim cang. Muốn giữ giới Kim cang, quan 
trọng nhất phải biết tự chế không để tâm hiện tướng thế 
tục, cũng không để tâm chấp bám vào sắc tướng cõi thế 
tục. 

Nói về ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ, Giới là nền 
tảng của Định, và Định là nền tảng của Tuệ. Một khi Giới 
đã vững, phải tu Định và Tuệ. 

Mặc dù Đại thừa hiển tông có hướng dẫn phương pháp 
tu Định và Tuệ, nhưng Phật tử Tây Tạng tin rằng trên lãnh 
vực nảy pháp tu Đại thừa mật tông thâm diệu hơn. 


B. Một pháp thiền Tây Tạng 

Vài ba năm trước, tôi có soạn một tập sách nhỏ mang 
tựa đề Pháp Thiên Mật Tông Đơn Giản dành cho Phật Tử 
Nhập Môn [xin đọc Phụ lục 1 trước khi đọc tiếp bài giảng 
này], dành cho những người quan tâm đến Phật giáo mật 
tông Tây Tạng nhưng chưa có cơ hội nhận pháp quán 


8 % Pháp Tu Tây Tạng 


đảnh'. 

Ở đây xin miễn giải thích mây câu mở đầu tập sách. 
Hãy bắt đầu từ đoạn “Quán tưởng”, với câu “Ngay khoảng 
không trước mặt hiện ra trong quán tưởng...” v.v., hướng 
dẫn phương pháp quán tưởng năm vị Bổn Tôn”: Phật 
Thích Ca ở giữa, xung quanh có bốn vị đại Bồ tát: Quan tự 
tại, Kim Cang Thủ, Văn Thù Sư Lợi, và Tara [Phật bà Độ 
Mẫu]. 

Ở đây xin nói thêm, mặc dù Phật giáo phủ nhận thuyết 
hữu thần, không công nhận có đắng sáng tạo vạn năng, 
nhưng trong Phật giáo, nhất là Phật giáo mật tông, có nói 
đến mạn đà la và các vị thần. Lý do là vì bậc giác ngộ có 
khả năng hóa hiện nhiều sắc tướng khác nhau. Phật Thích 
Ca vẫn thường hóa hiện nhiều thân khác nhau để tạo lợi 
lạc cho chúng sinh, để chúng sinh có cơ hội thấy được 
thân Phật. Tướng, sắc và dạng của hóa thân Phật đều tùy 
khả năng khuynh hướng của mỗi chúng sinh mà hoạt hiện. 

Mặc dù hóa thân Phật đều hiện khởi từ trí toàn giác của 
Phật, nhưng vì hoàn cảnh và căn cơ của chúng sinh khác 
nhau nên hóa thân Phật cũng mang nhiều sắc tướng khác 
nhau. Ngược lại, Pháp thân không hình sắc nên ngoài chư 
Phật ra, không ai có thể nhìn thấy. Mật pháp Kalachakra 





' Thông thường muốn tu theo mật pháp phải trực tiếp thọ pháp từ 
một vị đạo sư. Ở đây đức Đalai Lama đặc biệt soạn ra nghi thức hành 
trì mật tông này dành cho Phật tử không có cơ hội tìm gặp đạo sư, có 
thể theo sách mà hành trì. 
? Sát nghĩa tiếng Anh phải dịch là "năm vị thần" 
sau. 


. Xem chú giải trang 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 87 


[Luân Thời] có hơn bảy trăm vị thần nằm trong mạn đả la 
Kalachakra, thật ra đều từ trí Phật hiện ra, đều là diệu 
dụng của trí Phật. 

Ở đây, đức Quan Thế Âm là hiện thân của lòng từ bi 
Phật; đức Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ Phật; 
đức Kim Cang Thủ là hiện thân của năng lực, hay hành 
động của chư Phật; và đức Tara, thân nữ của đức Quan Tự 
Tại, là hiện thân của thiện hạnh của chư Phật. 

Theo Mật tông Tối thượng Du giả, hai vị đại đệ tử của 
Phật là tôn giả Mục Kiền Liên và tôn giả Xá Lợi Phất 
cũng đều là Bồ tát. Nhưng nói chung hai ngài không phải 
là hiện thân của thiện đức của Phật. 

Nói gọn lại thì “cảnh nhiệm mầu trong quán tưởng” là 
như sau: Phật ngồi ở tòa sen chính giữa, chân xếp theo tư 
thế kiết già, tay phải bắt ấn “mời đất chứng giám”, tay trái 
cầm bình bát ngang bụng; hai bên đức Phật, hơi thiên về 
phía trước, là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền 
Liên. Pháp là từ bỏ trọn vẹn cả hai chướng ngại, phiền não 
chướng và sở tri chướng, vì vậy Pháp đi liền với tâm thức, 
không hình sắc. Trong hình ảnh quán tưởng, Pháp được 
thể hiện qua những cuốn kinh, đặt trên bàn phía bên phải 
của đức Phật. Sau đó, quán tưởng trí toàn giác vô sắc 





` 


' "Thần" (đeiy) vừa là chữ dùng để gọi thần linh cõi thế tục, vừa 
dùng để gọi thân chư Phật, chư Bồ tát hoạt hiện trong mạn đà la. Vì 
vậy mà có lời giải thích trên của đức Đalai Lama. Ở đây vì chữ Thần 
ứng vào Phật và bốn vị đại Bồ tát nên bản tiếng Việt dịch thành năm 
đẳng Hộ Phật. 


88 œ Pháp Tu Tây Tạng 


tướng của đức Phật qua dạng bảo tháp, đặt ở phía bên trái 
của đức Phật. Kinh sách bên phải đức Phật (là Diệt đề và 
Đạo đề nơi Phật), và bảo tháp bên trái đức Phật (là trí toàn 
giác của Phật), tất cả đều thuộc về Pháp bảo. 

Vậy cảnh nhiệm mầu này hội đủ ba nẻo qui y, Phật 
bảo là Phật ngồi chính giữa, Tăng bảo là chư Bồ tát và hai 
đại đệ tử hai bên, và Pháp bảo và kinh sách và bảo tháp. 
Trong ba nẻo qui y này, nẻo qui y chân chính là Pháp bảo, 
vì từ trong tâm thức hễ thành tựu được Pháp là giải thoát 
được toản diện khổ não. Vì vậy Pháp chính là nơi chở che 
chân chính. 

Để tâm đạt được kinh nghiệm thành tựu của Pháp, 
chúng ta cần một vị thầy dẫn dắt. Đó là Phật, là đắng đại 
đạo sư. Ta cũng cần những người bạn đồng hành, cùng tu 
trên con đường thoát khổ, cần những tắm gương sáng để 
nol theo. Đó là Tăng. 

Công phu qui y Tam bảo đi đôi với công phu phát tâm 
bồ đề, vì vậy cần khởi lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh. 
Để khởi lòng từ bi, hãy quán tưởng quanh mình là tất cả 
chúng sinh. Kẻ thù ngồi trước mặt, vì họ là những người 
cần được giữ gìn trân quí chứ không phải vì sợ họ chạy 
trốn nêu để ngồi ở sau lưng. 

Ngang đây, Phật tử hãy suy nghĩ cho thật sâu về lòng 
vị tha, quán niệm về cảnh bất an thiếu hạnh phúc của 
chúng sinh, về nỗi khổ bén nhọn họ đang phải gánh chịu. 

Khi nghĩ về chúng sinh, không nên nghĩ một cách 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 89 


chung chung tổng quát, mà phải nghĩ đến người thân gần 
như gia đình, bà con, hàng xóm. Bằng không, nói tới đối 
tượng của lòng từ bi lại giống như nói tới đối tượng của sự 
tranh chấp. 

Bây giờ hãy nghĩ rằng muốn giải thoát khỏi khổ đau và 
nguyên nhân của khổ đau, ta phải tin chắc rằng điều mà 
chúng sinh thật sự cần, là thấy được chân tướng của thực 
tại, thấy được nẻo qui y chân chính sẵn có trong tâm. Với 
tâm nguyện như vậy, đọc câu qui y sau đây: 


Nam mô Phật, [Namo Buddhaya] 
Nam mô Pháp, [Namo Dharmaya] 
Nam mô Tăng [ Namo Sanghaya] 

Đọc như vậy ba lần, hai mươi mốt lần, hay càng nhiều 
càng tốt. Giọng đọc ra sao không quan trọng bằng động cơ 
và lòng quyết tâm. Hãy phát khởi tâm nguyện trong sáng, 
khởi chí quyết tâm, rồi đọc những dòng qui y nói trên. 

Qui y Tam bảo xong, Phật tử cúng dường bảy hạnh 
nguyện Phổ hiền, như đã giải thích trong bải tụng. 

Sau đó, chú tâm nơi Phật và cảnh nhiệm mầu trong 
quán tưởng. Bao giờ hình ảnh hiện ra rõ ràng, hãy quán 
tưởng có đài ánh sáng năm nơi tim của từng vị. Trên mỗi 
đài ánh sáng là chủng tự: MUM của Phật, HRIH của ngài 
Quan Tự Tại; DHIH của ngài Văn Thù Sư Lợi; HUM của 
đức Kim Cang Thủ; và TAM của đức Tara. Mỗi chủng tự 
được bao bọc bằng minh chú của từng vỊ. 

Ngang đây, tôi xin truyền lại năm bộ minh chú. Xin 


90 + Pháp Tu Tây Tạng 


đọc theo tôi ba lần: 

Om rmnuni éumi mmaha muniye svaha 
lôm mu-ni mu-ni ma-ha mâu-mi-đê soa-ha] 
(Minh chú Phát) 

mm rmmani padme humn [ôm ma-ni pê-mê hàm] 
(Minh chú BồTát Quan Tự Tại) 

mm wagi shvari run [ôm wa-ghi soa-ri mâm] 
(Minh chú Bồ tát Văn Thù Sư Lợi) 

ŒƠm vajra pani hum [ôm vai-ra pa-ni hàm] 
(Minh chú Bồ tát Kim Cang Thủ) 

(Ơm tare tuffare ture svaha [ôm ta-rê tu-ta-rê t-rê 

soa-ha] (Minh chủ Bồ tát Tara). 

Đọc năm câu minh chú này càng thường xuyên cảng 
tốt. Trong khi tụng chú phải quán về lòng vị tha, về từ bị, 
về ơn nặng của chúng sinh đối với mình. 

Cứ như vậy, hướng về ba nẻo qui y mở tâm khát khao 
mãnh liệt. Quán tưởng ánh sáng phóng ra từ chư Phật chư 
Bồ tát trong quán tưởng. 


Chú của Phật Thích Ca là chính. OM MUNI MUNI 
MAHA MUNIYE SVAHA, nghĩa là nắm vững giác ngộ. 

Đức Quan Thế Âm hiện thân cho tâm đại bi của mười 
phương Phật, vì vậy Phật tử nào đang cố gắng phát tâm 
đại bi hãy nên chuyên tâm tụng chú OM MANI PADME 
HUM. Chú này cũng có thể tụng cho người quá vãng. 

Đức Văn Thù Sư Lợi hiện thân cho trí giác và trí tuệ 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 91 


của mười phương Phật đà. Vì vậy tụng chú OM WAGI 
SHVARI MUM của Văn Thù Sư Lợi rất tốt cho sinh viên 
học sinh đang đi học. Nếu có người cần kiện tụng tranh 
cãi, tụng chú này cũng giúp trí óc bén nhọn hơn. 

Đức Kim Cang Thủ hiện thân cho dũng lực và hành 
động của mười phương Phật đà. Tụng chú OM VAJRA 
PANI HUM tất tốt khi cần phá tan chướng ngại. Phật tử tu 
theo chánh pháp không được mê tín dị đoan, tuy vậy có 
vài trường hợp thật sự bị tà ma cõi khác quấy nhiễu, chú 
này có thê giúp phá tan loại chướng ngại này. 

Đức Tara hiện thân cho phần nội khí trong sáng thanh 
tịnh nhất, là loại năng lực trong cơ thể, chuyên chở tâm 
thức đến với đối cảnh, tác động thành hành động. Khí này 
là một loại năng lực đặc biệt, rất vi tế. Muốn được an lạc, 
tăng sức khỏe, tăng mạng sống, hay tăng tài sản, nên tụng 
chú OM TARE TUTTARE TURE SVAHA, rất hữu hiệu. 

Phật tử nào đang muốn tu định, ngang đây nên chú tâm 
thiền chỉ. Đề mục thiền chỉ có rất nhiều loại. Hoặc chú 
tâm vào đối tượng bên ngoài, hoặc chú tâm vào đối tượng 
bên trong, hoặc chú tâm vào chính tâm mình, hay vào tánh 
không. Khi ngồi thiền chỉ, Phật tử cần cảnh giác nhận diện 
năm loại chướng ngại cản trở không cho tâm an định, áp 
dụng tám món hóa giải. Lại có nhiều điều phải biết về 
chín giai đoạn phát triển, sáu lực, bốn chánh niệm, v.v... 


92 % Pháp Tu Tây Tạng 


Những điều này có thể đọc được trong sách khác'. 

Tóm lại, yếu tố quan trọng nhất cần có khi chỉ quán là 
tâm phải nhập định nhanh và vững, đề mục phải tuyệt đối 
rõ ràng, tâm quán sát phải thật trong sáng bén nhạy. 

Có hai điều khiến tâm không an định, một là trạo cử 
[kích thích], hai là hôn trầm [trì trệ]. Khi ngồi thiền mà 
tâm lăng xăng không chuyên chú, đó là trạo cử. Nên nghĩ 
đến cảnh khổ có thể giảm bớt tình trạng kích thích này. 
Còn khi ngồi thiền mà tâm rút vào quá sâu phía trong, trở 
nên nặng nề, trì trệ, có khi biến thành chán ngán u sầu, đó 
là hôn trầm. Trong trường hợp này, phải rắng nâng tâm 
lên bằng cách nghĩ đến những điều vui vẻ, hay xả thiền, 
bước ra trời rộng, hít thở khí trời, ở trong ánh sáng mà 
ngắm phong cảnh thoáng rộng. Đó là một vài phương 
pháp chữa chứng trạo cử và hôn trầm. 

Trong lúc ngồi thiền có khi vướng phải trạng thái vi tế 
của trạo cử và hôn trầm. Đề mục không còn rõ nét, tâm 
giảm độ chuyên chú. Gặp trường hợp này không cần phải 
kết thúc buổi thiền, chỉ cần ráng quân bình tâm lại là 
được. Còn nếu tâm dễ xao lãng thì nên ngồi thiền trong 
phòng tối, đối mặt với bức tường. 

Phật tử nào muốn nghiêm chỉnh tu định, phải tô chức 
chia một ngày thành nhiều buổi ngồi thiền, có thể lên đến 





' Tham khảo thêm về phương pháp tu thiền chỉ: Gen Lamrimpa, 
Calming the Mind: Tibetan Buddhists Teachings on the Culfivafion 
oƒ Meditative Quiescence [Định Tâm: Pháp tu Thiên Chỉ trong Phật 
Giáo Táy Tạng]. Ithaca: 1995, Snow Lion Publications. 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 93 


hai mươi buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng mười phút. Phải 
cô gắng liên tục, như cố giữ một hòn than sao cho luôn đỏ 
hồng, không để tắt. 

Nếu ngồi thiền quá lâu, tâm dễ rơi vào trạng thái hôn 
trầm vi tế, đề mục không rõ nét, ngồi thêm chỉ phí thì giờ. 
Lúc mới tập thiền tốt nhất là đừng ngồi quá lâu. Có nhiều 
người ngồi trong tư thế rất đẹp, thật ra chỉ đang chìm đắm 
trong trạng thái hôn trầm, tâm trì trệ mờ mịt. Hôn trầm 
nhiều sẽ khiến tâm cảng lúc càng tối. 

Chịu khó ngồi thiền cho thật đúng cách, sẽ có lúc tâm 
đủ khả năng chuyên chú vào một đề mục suốt bốn tiếng 
đồng hồ, hoàn toàn không vướng hôn trầm hay trạo cử, 
được như vậy là tiễn bộ rõ rệt. Khi ngồi thiền đúng cách, 
hệ thống hô hấp có khi sẽ ngừng trong một thời gian. 

Tiếp theo là thiền quán về tánh không, về chân tánh 
của Phật. Mọi sự vốn không có tự tánh, nên đức Phật mà 
chúng ta về qui y nương dựa cũng không có tự tánh. 
Trước đây chúng ta có đã suy nghĩ truy tìm về cái tôi, xem 
tôi là thân hay là tâm, bây giờ hãy theo cùng một phương 
pháp để phân tích thực tánh của Phật. 

Nếu tự hỏi Phật là thân Phật, hay là tâm Phật, sẽ không 
thấy Phật ở đâu cả. Đức Phật tuy có thật, nhưng khi tìm 
xem thực chất của đức Phật là gì, sẽ không thể tìm thấy có 
gì là Phật, dù ở trong hay ở ngoài thân tâm. Từ đó đi đến 
kết luận đức Phật chỉ là một cái tên gán lên trên hợp thể 
của các thành phần thân tâm. 


94 % Pháp Tu Tây Tạng 


Tiếp theo, thử nhớ lại xem đức Phật hiện ra trong trí 
mình như thế nào. Sẽ thấy cũng tương tự như cái tôi hiện 
ra rõ ràng chắc thật như một thực thê tuyệt đối, đức Phật 
cũng vậy, cũng hiện ra trong trí chúng ta như một thực thê 
tuyệt đối. Lại suy nghĩ rằng nếu đức Phật thật sự là một 
thực thể tuyệt đối, vậy khi tìm xem danh từ Phật ứng vào 
cái gì, lẽ ra phải tìm thấy. Nhưng thật sự là không thể tìm 
thấy. Vì vậy có thể kết luận cái mà chúng ta thấy về đức 
Phật thật ra không phải là chân tướng của Phật. 


ý 






Chữ MUM, chủng tự của Phật 


Để biểu hiện tất cả thế giới hiện tượng khách quan bên 
ngoài đều là Không, hãy quán tưởng như sau: 

Đức Quan Thế Âm tan nhập vào đầu Phật. Đức Văn 
Thù Sư Lợi tan nhập vào yết hầu Phật (cuống họng). Đức 
Kim Cang Thủ tan nhập vào ngực Phật. Đức Tara tan 
nhập vào rỗn Phật. Hai vị đại đệ tử tan vào hai bên thân 
hình Phật. 

Giữ lại hình ảnh một mình đức Phật cho thật rõ ràng, 
an định nơi đó càng lâu càng tốt. Rồi đức Phật dần tan 
thành ánh sáng, từ trên tan xuống và từ dưới tan lên, nhập 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 95 


vào đài ánh sáng tròn giữa trái tim. 

Đài ánh sáng tan vào chuỗi minh chú. Chuỗi minh chú 
tan vào chữ MUM ở giữa. Rồi chữ MUM cũng tan thành 
ánh sáng, chỉ còn lại chóp nhọn trên đầu chữ MUM tiếng 
Tây Tạng [xem hình phía trên]. Rồi chóp nhọn cũng tan 
vào tánh không. An trú một lúc trong tánh không của thế 
giới hiện tượng. 

Khi thu nhiếp sắc tướng của Phật vẻ lại tánh không, 
đừng nghĩ rằng Phật không có thật, mà phải hiểu là Phật 
không có tự tánh. 

Bây giờ từ giữa chân Không, đức Phật cùng chư Bồ tát 
lại hiện ra. Giữ hình ảnh quán tưởng này trước mặt, rồi hồi 
hướng công đức, chấm dứt buổi thiền. 


Œ. Hỏi đáp 

Hỏi. Khi đạt đến trình độ nhập định của các bậc thánh 
giả, có cần phải quán tưởng Phật và các vị Bồ tát với đầy 
đủ mọi tánh đức như vậy hay không? Người tu khi đã đạt 
đến trình độ cao có thể đến thắng với Phật mà không cần 
xuyên qua quá trình quán tưởng hay không? 

Đáp. Theo cách tu mật tông này, có nhiều phương 
pháp giúp người tu thâm nhập từng tánh đức của Phật, vì 
vậy mà có lời giải thích về phương pháp quán tưởng như 
trên. 

Trên đường tu nói chung, đúng là không cần phải quán 
tưởng Phật. Người tu có thể quán về tánh không, hay về 


9% % Pháp Tu Tây Tạng 


tâm Bồ đề, không cần phải quán tưởng thân Phật. Quán 
tánh không là tu hạnh trí tuệ, còn quán tâm bồ đẻ là tu 
hạnh phương tiện. 

Mật tông Tây Tạng phần lớn đòi hỏi người tu phải 
quán tưởng, là vì phương pháp này cho phép người tu, 
trong cùng một lúc, thành tựu sắc thân và pháp thân. 
Thành Phật là để cứu độ chúng sinh. Cái có khả năng cứu 
độ chúng sinh là sắc thân chứ không phải pháp thân. Vì 
vậy Bồ tát vì tâm bồ đề mà phải cố găng thành tựu sắc 
thân. 

Muốn thành tựu sắc thân, cần thuận theo nhân quả, tích 
tụ đầy đủ nhân duyên dẫn đến sắc thân. Nhân quả chi phối 
toàn bộ mọi hiện tượng vô thường, kế cả quả vị Phật, vì 
vậy cần gom đủ nhân tô và duyên tô đề thành tựu sắc thân. 
Nhân tố này không thể có nhờ tu hạnh trí tuệ, chỉ có thể có 
nhờ tu hạnh phương tiện. Phước là nhân, thành tựu sắc 
thân là quả. 

Đại thừa hiển tông dạy sáu hạnh ba la mật. Tuy sáu 
hạnh này cũng có thê làm nhân duyên thành tựu sắc thân 
Phật, nhưng nhân tô chánh yếu vẫn nằm trong mật pháp 
Tây Tạng. Đó là một loại năng lực đặc biệt, gọi là khí. 
Còn tuệ giác tánh không là nhân tố chính yếu giúp thành 
tựu pháp thân. 

Vì thân Phật có hai, nên nhân duyên thành tựu quả vị 
Phật cũng có hai. Nếu phần năng lượng đặc biệt gọi là khí 
không được phát khởi cùng lúc với tuệ giác tánh không, sẽ 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu # 97 


không thể có cái gọi là kết hợp phương tiện và trí tuệ. Vì 
vậy người tu cần phát khởi một loại tâm thức có đủ hai 
tính chất trí tuệ và phương tiện, nhờ đó đồng loại thành 
tựu sắc thân và pháp thân. 

Nếu hỏi sắc thân của Phật ra sao, đương nhiên là 
không có câu trả lời. Không thể nói sắc thân của Phật 
trông giống như pho tượng. Nhưng ít ra chúng ta có thể có 
chút khái niệm về hình ảnh của Phật mà con người trong 
thế giới này có thể tưởng tượng ra được. Phải lấy hình ảnh 
đó, hình ảnh của vị Bốn Tôn với những sắc tướng tương 
tự như sắc thân của Phật, rồi chú tâm vào đó, quán về tánh 
không của hình ảnh này. 

Ở đây người tu thấy được ảnh hiện của vị Bổn Tôn, 
đồng thời hiểu được tánh không của hình ảnh ấy. Vậy tâm 
này có đủ hai tính chất, quán hình dáng của vị Bổn Tôn, 
và hiểu về tánh không. Hạnh phương tiện và hạnh trí tuệ 
đều gói trọn đầy đủ trong cùng một tâm. 

Vì lý do này cần phải quán tưởng về đức Phật cùng 
chư Bồ tát trong mạn đà la. 


Hỏi. Kính thưa đức Đalai Lama, tôi thường thấy trong 
chùa hay treo trên tường dòng chữ sau đây: 


98 œ Pháp Tu Tây Tạng 


Mọi sự' như bóng nước 

Trong sáng, thanh tịnh, Không loạn động 

Không thể chấp bám, ngoài tâm nghĩ bàn 

Không tự tánh, không trủ xứ, chỉ do nhân, nghiệp mà có. 
Xin ngài cho một lời giải thích về những dòng này. 

Đáp. Câu thứ nhất nói rằng, nếu lẫy tâm của người 
bình thường như chúng ta đây mà xét, tất cả mọi hiện 
tượng đều như ảnh hiện trên mặt nước. Mặc dù hiện ra 
như vậy, nhưng chân tướng lại khác. Nhìn tựa như có tự 
tánh, nhưng thật sự không phải là một thực thể tuyệt đối. 
Vì vậy có sự mâu thuẫn ở đây. Cũng giống như khuôn mặt 
hiện ra trên mặt nước trông giống khuôn mặt thật, nhưng 
thật ra không phải. 

Câu thứ nhì nêu ra ba yếu tỐ: trong sáng, thanh tịnh, 
không loạn động. Câu này ứng vào ba loại chướng ngại 
cần buông xả, đó là chướng ngại đến từ phiền não [phiền 
não chướng], chướng ngại án ngữ trí tuệ [sở tri chướng], 
và chướng ngại ngăn cản tâm an định. Câu này nói rằng 
nhờ thấu triệt tánh không mà người tu thoát khỏi ba loại 
chướng ngại này. 

Câu thứ ba nói về sự “không thê chấp bám, ngoài tầm 
nghĩ bản”, có nghĩa là không thể dùng tâm phân biệt của 
kẻ phàm phu như chúng ta đây mà đạt đến kinh nghiệm 
giác ngộ. Kinh nghiệm giác ngộ này cũng không thể dùng 





435 


' Dịch sát nguyên bản là “vạn hữu”. Dị bản Anh ngữ dịch “vạn 
pháp”. 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu 99 


khái niệm để mà giải thích. 

Câu chót nói “không tự tánh, không trú xứ, chỉ do 
nhân, nghiệp mà có”, câu này ứng vào ba cánh cửa giải 
thoát. 

Hồi. Nếu sự vật chỉ do tâm thức đặt tên, vậy có phải tất 
cả chỉ có trong trí tưởng tượng? 

Đáp. Mặc dù đích thật mọi sự đều chỉ là giả danh, 
ngoài danh từ và khái niệm ra hoàn toàn không có thực thê 
nào cả. Tuy vậy, khái niệm mà tâm thức gán đặt lên trên 
một vật vẫn không thê biến thành chính vật đó. Tâm thức 
không thể tùy tiện thao túng thế giới hiện tượng như vậy 
được. Bằng không, nhận thức đúng đắn và nhận thức sai 
lầm sẽ không khác gì nhau, đúng sai sẽ hoàn toàn đồng 
nhất. 

Sự vật tuy có thật, nhưng khi phân tách lại thấy không 
phải là một thực thể tuyệt đối, vì vậy mà nói sự vật chỉ là 
giả danh. Nói như vậy không có nghĩa là gán đặt khái 
niệm nảo lên cái gì thì cái ấy sẽ biến thành chính khái 
niệm ấy. 

Trong Trung Quản Luận, ngài Long Thọ phủ nhận 
quan điểm cho rằng Phật không phải là bậc toàn giác vì có 
khi hỏi mà Phật không trả lời. Ngài Long Thọ nói rằng sự 
im lặng này mới chính là bằng chứng của trí toàn giác của 





' Tam giải thoát môn: không, vô tướng và vô nguyện. Không là vạn 
pháp không tự tánh; vô tướng là tánh không của nhân; vô nguyện là 
tánh không của quả. Mật tông có khi còn nói đến giải thoát môn thứ 
tư là vô tác, tánh không của việc làm. 


100 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


Phật. 

Nói như vậy có nghĩa là nếu biết nói ra không giúp 
được gì thì nên im lặng. Một khi đã nói, lời nói phải mang 
lại lợi ích. Trong mười ác nghiệp, có nghiệp gọi là nói lời 
chia rẽ. Nếu nói để chia rẽ bạn bè thì đù nói thật cũng vẫn 
không phải là điều hay, cần phải tránh. Khi lời nói mang 
lại lợi ích thì dù nói không đúng sự thật cũng vẫn là thiện 
nghiệp. Tất cả đều tùy lời nói có mang lại lợi ích gì hay 
không. 

Trong một số giáo pháp, Phật dạy rằng ngũ uân như 
gánh nặng, mình là kẻ khuân vác. Ở đây, Phật giải thích 
cái tôi như một chủ thể tuyệt đối. Điều này mâu thuẫn với 
giáo thuyết rốt ráo của Phật. Phật nói vậy là để tạo lợi ích 
cho những người tin tưởng quá sâu vào cái tôi. Nếu nói 
thắng rằng cái tôi không có thật, những người này sẽ đi 
đến kết luận sai lầm rằng chẳng có cái gì thật sự quan 
trọng. 


Hỏi. Thưa đức Đalal Lama, lý luận có phải luôn có giá 
trị tuyệt đối hay không? 

Đáp. Có vài loại hiện tượng có thể dùng trí thông minh 
bình thường để mà hiểu được. Lại có loại hiện tượng 
không thể nhận thức, tiếp cận, trừ phi tâm thức đạt đến 
trình độ cao siêu hơn. Nhưng ngay cả những trạng thái 
tâm thức cao siêu cũng phải thuận theo lý luận. 

Phật giáo Đại thừa có câu khăng định rằng giáo pháp 
của Phật có hai loại: loại mang nghĩa rốt ráo và loại mang 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu 101 


nghĩa giai đoạn'. Một số giáo pháp của Phật có thể hiểu 
theo nghĩa đen, một số khác không thẻ. 

Vậy làm sao có thể phân biệt đâu là ý nghĩa rốt ráo, 
đâu là ý nghĩa giai đoạn? Chỉ nhờ vào lý luận. Vì Phật 
luôn tùy hoàn cảnh mà đưa ra nhiều cách giải thích khác 
nhau. Đề tránh tình trạng đoán mò, cần phán xét dựa trên 
nền tảng của lý luận. Luận điểm nào không thể dùng lý 
luận để bác bỏ, luận điểm ẫây mang nghĩa rốt ráo của lời 
Phật dạy. 


Hỏi. Thưa ngài, trong mật giáo chúng ta cần quán 
tưởng kẻ thù đứng trước mặt. Kẻ thù chân chính thật ra là 
tâm hư vọng, vậy có cần phải giữ tâm hư vọng đứng ở 
trước mặt như vậy hay không? 

Đáp. Chúng ta cần phải đồng ý với nhau rằng, nói theo 
lẽ thông thường, có nhiều loại người được xem là bạn hay 
là thù. Mặc dù có những trường hợp chúng ta tưởng lầm 
bạn là thù vì không hiểu được động cơ hành động của 
người ấy, nhưng nói chung, vẫn có thể đồng ý với nhau 
rằng có người được chúng ta gọi là bạn, lại có người bị 
chúng ta xem là thù. 

Nếu có thứ kẻ thù từ đầu chí cuối vẫn luôn là thù thì kẻ 
thù ấy chỉ có thể là tâm hư vọng của chính mình. Nhưng 
điều này không có nghĩa là chúng ta không có kẻ thù băng 
xương bằng thịt phía bên ngoài. 

Nếu có người có tình hại ta, người nảy cần được xem 





' Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. 


102 œ Pháp Tu Tây Tạng 


là đối tượng của lòng kiên nhẫn: nhờ người ấy, ta có thể 
thực hành hạnh nhẫn. Còn nếu chú tâm vào vọng tâm của 
mình để tu hạnh nhẫn thì chăng được lợi ích gì. Mục đích 
của phương pháp tu này là để loại bỏ tâm lý thù hận và 
thương yêu thường vẫn dấy lên trước người được xem là 
thù hay bạn, để có gắng chận đứng những xáo trộn tình 
cảm đến từ phiền não. 

Trong trận chiến chống kẻ thù bên trong, Phật giáo dạy 
bước đầu tiên phải là phòng thủ. Bước thứ nhì mới là tấn 
công. Khi mới bước vào đường tu, chúng ta không có khả 
năng chiến thắng phiền não, vì vậy phải cố găng phòng 
thủ để tâm khỏi rơi vào tầm khống chế của phiền não. 
Điều người cư sĩ có thể làm ngay tức khắc là tự chế không 
đề thân miệng ý phạm mười ác nghiệp, như sát sinh, trộm 
cắp v.v... Đây là phương pháp có thể tu liền tức thì. 

Nói chung, ai cũng thấy sát sinh là tội ác. Phần lớn 
pháp luật quốc gia đều trừng phạt tội giết người. Và ai 
cũng công nhận trộm cắp là không tốt. Là Phật tử, tu hành 
theo Phật pháp, cho dù có cảnh sát đứng một bên hay 
không, cũng vẫn phải giữ gìn hành vi của mình cho thật 
trong sáng. Tránh sát sinh, tránh trộm cắp. Phật tử có riêng 
một đại đội cảnh sát nằm ngay trong tâm. Bao giờ cũng 
cảnh giác, luôn xem xét hành động lời nói ý nghĩ của 
chính mình, luôn cân thận nhìn xem động cơ hành động 
của mình có trong sáng hay không. 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu % 103 


Có một phương pháp rất hữu hiệu, là mỗi sáng thức 
dậy tự nói với mình như sau: “Từ giờ cho đến khi chết sẽ 
luôn như vậy, nhưng đặc biệt ngày hôm nay, tôi sẽ ráng 
sông trong chánh đạo. Phải cô gắng giúp đỡ người khác, ít 
ra là không gây hại cho ai”. Dù là thương gia, kỹ sư, nhà 
giáo, hay làm bất cứ nghề nảo, cũng phải nên sống theo 
như vậy. Ngay cả trong chiến tranh cũng cần giữ giới. Dù 
có phải giết người cũng phải hành động trong tinh thần 
giữ giới, đừng đánh mất tính người. Chỉ làm vì không thê 
khác hơn được. 

Chiến tranh thời nay sử dụng quá nhiều vũ khí máy 
móc nên mắt hết tính người. Máy móc đương nhiên không 
có lòng thương cảm, vì vậy chiến tranh thời nay rất tàn 
khốc. Đàn bà trẻ em bị giết chỉ vì bom đạn không có ý 
thức, không biết phân biệt. 

Tôi thật sự nghĩ rằng chúng ta đang dựa vào máy móc 
quá nhiều. Trong lãnh vực xây dựng, máy móc rất hữu 
ích, nhưng không phải ở lãnh vực nào cũng vậy. Đời sống 
hàng ngày của con người cần được đặt trên nền tảng của 
luân lý. 

Đội ngũ cảnh sát, cơ quan tình báo, tòa thẩm phán, tất 
cả phải nằm ở bên trong. Chúng ta nên tự làm cảnh sát và 
quan tòa cho chính mình. Nếu làm điều ØÌ SaI, cần nhận 
diện, tự trách phạt, không phải trách phạt thể xác mà trách 
phạt tinh thần. Phải biết hối hận nhận lỗi. 

Rồi buổi tối trước khi đi ngủ, đừng đếm lời lỗ tiền bạc 


104 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


mà hãy soát lại hành vi tâm thức của mình trong ngày. Tự 
hỏi xem tâm mình đã làm được bao nhiêu việc tốt lành, đã 
phạm bao nhiêu điều bắt thiện. 

Cô gắng để ý như vậy, dần dần sẽ tiến bộ. Người dễ 
nổi giận sẽ ôn hòa hơn. Đó là bước đầu tiên trên đường tu. 
Từ từ sức mạnh nội tại tăng, tâm có khả năng tự chế 
không phạm điều bất thiện, chúng ta trở thành người chân 
thành, với trái tim nhân hậu, không hại người khác, giàu 
lòng từ bi, nhiều quan tâm đến kẻ khác. Những đức tính 
này càng tăng, tâm càng an định tự tại. Người tu sẽ thấy 
mình giàu can đảm giàu nghị lực hơn, ý chí cũng mạnh 
hơn. Đó là những đức tính tốt của con người. 

Tôi thường nói từ bi nhân hậu là giá trị chung của mọi 
tôn giáo, dù tin tái sinh hay không, tin đắng Tạo hóa hay 
không, tin Phật hay không. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ 
chết. Nếu đợi đến khi chết mới nhìn lại quá khứ để hồi hận 
thì đã quá muộn, đúng không ? Ngay bây giờ phải biết 
sống từng ngày cho thật có ích. Đừng hại kẻ khác, gắng 
sức giúp đỡ mọi người. Đến phút cuối cùng, quí vị sẽ thấy 
hải lòng với đời sống của mình. Dù bạn bè người thân vẫn 
sẽ khóc, nhưng quí vị không có gì để hối tiếc. Là Phật tử, 
quí vị cây trồng những hạt giống tốt lành trong đời này, vì 
vậy có thê tin chắc rằng kiếp sau sẽ tốt đẹp hơn. 

Cứ tu như vậy, đến một lúc nào đó ta sẽ phải bắt đầu 
nghĩ đến tánh không. Đây là điểm khởi đầu của giai đoạn 
tu thứ hai, là giai đoạn tấn công kẻ thù phiền não. Ở đây 


Chương 3. Hai Pháp Tu Trọng Yếu % 105 


cũng vậy, yêu tố chính vẫn là động cơ, là tâm nguyện của 
mình. Nếu tôi nhớ không lầm, cựu thủ tướng Morarji 
Desai có lần nói với tôi về tinh thần bất bạo động, cho 
rằng phương pháp hành động mới là điều đáng nói. Dù 
động cơ và kết quả có tốt lành chăng nữa, nếu dùng 
phương pháp bạo động thì vẫn không phải là điều hay. Đó 
là quan điểm của cựu thủ tướng. 

Trong quan điểm Phật giáo, động cơ và kết quả luôn 
quan trọng hơn phương pháp hành động. Nếu động cơ tốt 
mà kết quả xấu thì động cơ quan trọng hơn. Dù không 
thành công, nếu tâm nguyện chân thành thì vẫn tốt hơn. 

Tây Tạng có một câu chuyện như sau: một hôm trời đồ 
mưa lớn, bên đường có pho tượng Phật đẫm nước mưa. 
Có người đi ngang thấy vậy nghĩ rằng: “Không thể để 
Phật ướt”. Anh ta nhìn quanh, thấy có đôi giày cũ vất bên 
đường, bèn nhặt đề lên đầu tượng Phật để che mưa. 

Một người khác đi ngang, thấy vậy nghĩ rằng: “Ai lại 
để giày trên đầu tượng Phật?” Anh ta bèn lượm giày vất 
đi. Cả hai đều có tâm tốt lành đối với tượng Phật, vì vậy 
hành động tuy trái ngược nhưng đều gieo thiện nghiệp như 
nhau. 

Như vậy chúng ta vừa nói xong về phương pháp điều 
phục, thanh tịnh và chuyển hóa tâm thức. Đây là những 
vẫn đề rất quan trọng, rất khó tu trong bước khởi đầu. 
Nhưng với thời gian, nếu quí vị chịu khó kiên trì cố gắng, 
nhất định sẽ có tiến bộ. 


106 


Chương 4 


Tổng quan Phật giáo 





Bồ Tát Kim Cang Thủ 


hiện thân cho dũng lực của chư Phật 


107 


108 


A. Tôn giáo và đời sống 

Đời nay việc nhẫn tâm tàn bạo càng lúc càng xảy ra 
nhiều hơn, vì vậy lời dạy của Phật về tâm bất hại trở nên 
đặc biệt quan trọng. 

Cũng như Thánh Gandhi, tôi tin rằng lời Phật dạy cùng 
lời dạy của nhiều bậc thầy Ân Độ thời xưa phải được 
mang ra áp dụng vào đời sống hàng ngày. Tốt nhất là nắm 
lấy phần tinh túy rồi áp dụng vào đời sống gia đình xã hội. 
Bằng không, nếu để tôn giáo tách lìa khỏi đời sống con 
người, vậy có tôn giáo cũng như không. Còn nếu cứ sống 
đời sống hàng ngày không chú ý gì đến tôn giáo, làm như 
vậy cũng không nên. 

Tôi cảm thấy song song với nền phát triển khoa học kỹ 
thuật, Ân Độ nên duy trì kho tàng văn hóa của mình. Nếu 
trong tương lai con người trên toàn thế giới sống hòa 
đồng, nhân loại chân thảnh tự nguyện thành người một 
nhà, xóa hết mọi sai biệt tranh chấp, khi ấy nên văn hóa 
riêng của từng dân tộc sẽ không quan trọng nữa, không 
cần phải bảo tồn. Nếu một ngày hoàng kim như vậy có 
xảy ra, mỗi dân tộc đều có thể xả bỏ sắc thái riêng của 
mình. 

Trong lúc chờ đợi, tôi tin răng mỗi dân tộc cần duy trì 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 109 


nền văn hóa riêng. Điều này lại cảng đúng cho nền văn 
hóa Ấn Độ cổ. Nền văn hóa này có liên hệ chặt chẽ với 
tiến bộ tâm linh. Tiến bộ vật chất cần đi chung với văn 
hóa, và văn hóa lại rất gần với tiến bộ tâm linh. 

Như đã nói, đây chỉ là một buổi nói chuyện thân mật, 
chúng ta cùng gặp nhau đề trao đôi kinh nghiệm, bản luận 
về một số vấn đề liên quan đến khổ đau và hạnh phúc, 
xem bằng cách nào có thể giảm bớt khó khăn trong cuộc 
sông, tăng thêm niềm an lạc. Tâm an lạc thì không khí gia 
đình sẽ yên âm, nhờ vậy các thế hệ con cháu về sau cũng 
đều được hạnh phúc. 


B. Tứ đế và duyên khởi 

Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sông, có một phương 
pháp đối phó rất đơn giản là quên đi tất cả. Bao giờ tỉnh 
thần mỏi mệt, tâm trí nặng nề, ta có thể vất hết sau lưng, 
đi nghỉ mát vài ngày, một tuần. Nhưng phương pháp này 
dù sao vẫn rất tạm bợ. Vẫn đề còn nguyên chưa được giải 
quyết. 

Còn một cách đối phó khác là nhìn thắng vào vấn đề, 
phân tích tìm hiểu nguyên do. Vấn đề nào cũng vậy, đứng 
gần mà nhìn sẽ thấy vĩ đại, cơ hồ không thể kham. Nhưng 
cũng cùng một vấn đề mà đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy thật 
ra không có gì đáng nói. Vì vậy đối trước mọi vẫn đề, 
chúng ta nên phân tích mồ xẻ, suy nghĩ cho tường tận. 

Trước khi lên đường tìm đạo, Phật nhìn ra nỗi thống 


110 _ Pháp Tu Tây Tạng 


khổ của kiếp làm người, biết rằng khổ đau là điều không 
ai mong câu, vì vậy Phật đi tìm con đường diệt khổ. Khi 
chưa giác ngộ, còn bước trên đường tìm đạo, Phật có lần 
chọn tu lối khổ hạnh. Sáu năm khổ tu, gần như không ăn 
uống. Điều nảy mang nhiều ý nghĩa, qua đó chúng ta có 
thê thấy tu hành đòi hỏi nhiều can đảm, nhiều quyết tâm, 
phải sẵn sàng chịu khó nhọc. Cuộc đời của nhiều vị thầy 
từ nhiều tôn giáo khác cũng tương tự vậy, thường phải hy 
sinh rất nhiều để thanh tịnh sám hối. 

Sau khi giác ngộ, giáo pháp đầu tiên Phật dạy là Tứ đế, 
[Tứ diệu đế - bốn chân lý nhiệm mâu]. Tứ để được giải 
thích trên căn bản của luật nhân quả. 

Cái được gọi là luân hồi, còn gọi là cõi ta-bà, thật ra 
chỉ là quá trình luân chuyên từ nhân - là hành động sai 
quấy - đến quả - là khổ đau. Niết bàn giải thoát là kết quả 
của sự vượt thoát quá trình luân chuyên nói trên. 

Trong Tứ đế, hai chân lý đầu tiên là Khổ để [chân lý về 
khố] và 7p để [chân lý về nguyên nhân của khổ]. Phật 
dạy hai chân lý này là đề giải thích về luân hồi và về động 
lực ràng buộc chúng sinh trong luân hồi. Sau đó Phật dạy 
tiếp hai chân lý sau: Di để là niết bàn giải thoát, nghĩa là 
trạng thái an lạc tận diệt khổ đau, và Đạo để là con đường 
dẫn đến sự tận diệt khổ đau nói trên. Vì vậy Phật vạch rõ 
Tứ để như sau: “Đây là chân lý về khổ; đây là chân lý về 
nguyên nhân của khổ; đây là chân lý của sự diệt khổ; và 
đây là chân lý về con đường diệt khổ”. 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo % 111 


Nhận diện Tứ đề rồi, Phật đưa ra phương pháp cụ thể 
giúp Phật tử hiểu về Tứ đề. Để hiểu Tứ để và áp dụng Tứ 
để vào công phu tu tập hàng ngày, Phật dạy chúng ta phải 
biết nhận diện khổ đau để buông bỏ mọi nguyên nhân tạo 
khổ. Nếu không biết khổ đau tai hại như thế nào sẽ không 
thể ra sức tận diệt khổ đau. Vậy trước tiên phải thấy răng 
chính sự hiện diện của luân hồi là khổ đau. Nếu hiểu rằng 
luân hồi, nguyên nhân tạo khổ, là điều cần buông bỏ vả sự 
tận diệt của khổ đau là điều cần thành tựu, thì sẽ tận lực 
bước theo con đường diệt khô. Phải tu như vậy mới có thể 
chấm dứt khổ đau. 

Khi quán chiếu về khổ, chúng ta sẽ gặp một số mâu 
thuẫn mặt ngoài, ví dụ Phật có nói: “Cần nhận diện khổ 
đau nhưng không có khổ đau để nhận diện; cần xả bỏ 
nguyên nhân tạo khổ, nhưng không có gì để xả bỏ; cần 
thành tựu sự tận diệt [của khổ đau], nhưng không có gì để 
thành tựu; cần tu theo con đường giải thoát, nhưng không 
có đường nào đề tu”. 

Mâu thuẫn như vậy là vì khi quán niệm về khổ đau, sẽ 
thấy không có khổ đau nào có chủ thể khách quan hiện 
hữu độc lập. Ngược lại, cả khổ đau luân hồi lẫn an lạc niết 
bàn đều chỉ do nhân duyên kết hợp mà thành. Không có gì 
hiện hữu độc lập, tất cả đều tùy thuộc nhân duyên. 

Tiếp theo Phật dạy thuyết mười hai duyên khởi [thập 
nhị nhân duyên] để giải thích rõ hơn về khổ, về nguyên 
nhân tạo khổ, về quá trình hình thành của khổ. Duyên khởi 


112 % Pháp Tu Tây Tạng 


có mười hai chi, đó là 1. vô minh [mù quáng]; 2. hành 
[hoạt động]; 3. thức [nghiệp thức]; 4. danh sắc [tập hợp 
tâm lý vật lý|; 5. lục nhập [sáu giác quan sinh hoạt với sáu 
đối tượng]; 6. xúc [giao tiếp]; 7. thọ [cảm giác]; 8. ái [lưu 
luyến]; 9.thủ [bám víu]; 10.hữu [hiện hữu]; I1. sinh 
[chào đời]; 12. lão tử [già, chết]!. 

Thuyết duyên khởi nói rằng mười hai chi duyên khởi 
cứ theo thứ tự, chi trước sinh ra chi sau, nếu chi trước 
không có thì chỉ sau cũng không có. Vậy muốn chấm dứt 
già và chết thì phải dẹp bỏ thủ phạm sinh ra sự giả và chết, 
đẹp bỏ cái gốc mà mình không muốn, đó chính là sự tái 
sinh trong luân hồi do nghiệp và phiền não tác động. 
Muốn đừng tái sinh trong luân hồi, phải chấm dứt vô 
minh. Một khi chi duyên khởi đầu tiên là vô minh bị phá 
vỡ, mười một chi còn lại cũng sẽ tự tan biến. 

Khô phát sinh như thế nào? Một vị cao tăng Ấn Độ tên 
Vô Trước [Asangha] có giải thích về vấn để này qua 
thuyết “ba duyên tố”?. Duyên tố thứ nhất là bất động). Bắt 
động có nghĩa là khổ đau sinh ra từ ý“ chứ không phải từ 
một đắng sáng tạo vạn năng. Khổ đau có, là vì có nhân 
duyên tạo khổ đau. Duyên tố thứ hai là vô /hường. Vô 
thường có nghĩa là mặc dù khổ đau sinh ra từ nhân duyên 





' [Lời giải thích trong ngoặc vuông là mượn chữ của HT Thích Trí 
Quang] 

? The three conditions. 

3 Immovability. 

* Intention. 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 113 


tạo khổ, nhưng nhân duyên tạo khổ này tự nó cũng phải là 
một hiện tượng vô thường, vì hiện tượng thường hằng 
không có khả năng tạo tác dụng. Duyên tổ thứ ba được gọi 
là nhân quả tương ứng. Nói nhân duyên là vô thường vẫn 
chưa đủ, cần nói thêm rằng nhân nào sinh quả nấy chứ 
không phải nhân nào sinh quả nảo cũng được. 

Phật nhận diện nguyên nhân của khổ là vô minh. 

Phật giáo không công nhận có đẳng sáng tạo, mả nói 
chính tâm là tạo hóa. Tâm ô nhiễm sinh quả ô nhiễm. Tâm 
thanh tịnh thì ô nhiễm dứt, sinh quả trong sáng tốt lành. 

Tôi thường hay nói Phật giáo là đạo của con người, 
không dính gì đến Chúa trời, hay Thánh, Thần. Phật giáo 
dạy cách hành xử và chuyển hóa tâm. Nhưng nói như vậy 
không có nghĩa là Phật giáo không công nhận có những 
đẳng phi phàm. Nếu nói về kinh nghiệm giác ngộ của 
những đắng phi phàm, không những Phật giáo cũng có 
Thân, Thánh, Trời, mà còn có rất nhiều, có hàng triệu vỊ. 
Điều này Phật giáo công nhận là có. Nhất là trong Phật 
giáo mật tông, có rất nhiều vị hung thần, thiện thần. Tắt cả 
những bậc Bồn Tôn, thánh, thần, thiên tử, thiên nữ, đều là 
hiện thân của cùng một vị, hay cũng có khi chỉ từ tâm của 
chính mình mà ra. 

Nhưng đối với Phật tử thì quan trọng nhất vẫn là đức 
Phật Thích Ca Mâu NI, đẳng đại đạo sư toàn hảo, đầy từ bi 
trí tuệ, đã dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà vạch đường 
chỉ phương tiện cho chúng ta biết cách thanh tịnh tâm 


114 % Pháp Tu Tây Tạng 


thức. Đức Phật Thích Ca Mâu NI giác ngộ được là nhờ 
khổ công tu hành. 

Phật đích thân giải thích quá trình luân chuyển của 
mười hai chi duyên khởi, từ vô minh cho đến lão tử, và 
Phật cũng dạy cho phương pháp phá vỡ vòng xoay này. 

Sau khi dạy xong quá trình luân chuyên trong luân hồi 
và quá trình tận diệt luân hồi nhờ Tứ đế, Phật lại giảng về 
cái gọi là Nhị đề [hai Chân lý]. 

Phật nói “phải nhận diện khổ đau nhưng không có khổ 
đau để nhận diện”, câu nói này thật ra là nói về Nhị đề. Sự 
vật có thể được nhìn từ hai khía cạnh, một là khía cạnh qui 
ước của Tục đề, hai là khía cạnh rốt ráo của Chân đế. 

Ví dụ như khi nhìn đóa hoa đẹp, chúng ta sẽ thấy hoa 
này thay đổi luôn luôn. Khi nằm dưới ánh mặt trời lại 
càng chóng thay đồi. Yếu tố bên ngoài như nóng hay lạnh 
đều có thê tạo tác dụng lên đóa hoa, đây là điều dễ nhận 
thấy. 

Có người thấy: “Đóa hồng này đẹp lắm! Đẹp màu, đẹp 
sắc, đẹp hương”. Có người lại thấy: “Hoa hồng thật dễ sợ. 
Coi đẹp vậy mà gai nhọn nhiều quá, đụng tới là bị đâm 
ngay”. Đóa hoa chỉ có một, nhưng ý kiến lại rất nhiều. Kẻ 
thấy hay, người thấy đở, lại có người hoàn toàn đứng 
dưng. Đó là vì tính chất của đóa hoa vốn tuơng đối, ai 
muốn thấy sao cũng được. Điều này cho thấy đóa hoa lệ 
thuộc vào nhân duyên bên ngoài. Nếu một vật tự nó là đẹp 
hay xấu thì bất kể nhìn từ góc cạnh nào cũng sẽ chỉ thấy 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 115 


đẹp hoặc thấy xấu. Sự vật nếu không tùy thuộc nhân 
duyên thì khi đẹp sẽ luôn là đẹp, khi xấu sẽ mãi là xấu, sẽ 
hoàn toàn độc lập như vậy. Nhưng đẹp hay xấu thật ra chỉ 
là khái niệm tương đối. Quan sát một vật thông thường 
như đóa hoa, rồi quan sát những khái niệm về đóa hoa, sẽ 
thấy ngay từ đóa hoa phải có một điều gì đó cho phép phát 
sinh nhiều khái niệm về nó như vậy. "Điều gì đó" của đóa 
hoa, chính là sự không có tự tánh. 

Bàn trống thì có thể bỏ đồ lên trên. Bàn đầy sẽ không 
còn chỗ cho cái gì khác. Chân tánh của sự vật là nên tảng, 
nhờ đó sự vật có khả năng chở mang đủ loại tính năng 
khác nhau. Điều này cho thấy sự vật hiện hữu dưới hai 
mức độ. Ở một mức độ, mọi sắc thái khác nhau đều có thể 
đồng loạt hiện hảnh trên cùng một nền tảng. Nền tảng này 
không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng nếu chiêm nghiệm 
sâu xa sẽ cảm thấy phải có một điều gì đó cho phép tất cả 
mọi sắc thái khác nhau có thể đồng loạt hiện hữu. 

Hai chân lý Chân đề và Tục đề [chân lý rốt ráo và chân 
lý qui ước] là hai hiện tượng khác nhau. Hiểu về Chân để 
và Tục để sẽ giúp chúng ta hiểu về Tứ đề. 

Khổ để - chân lý về khổ - được giải thích qua cái gọi là 
hai nguyên nhân: một là phiền não và hai là nghiệp do 
phiền não tác động. Phật nói phiền não là kết quả của 
trạng thái vô kỷ luật thiếu thuần hóa của tâm. Trạng thái 
vô kỷ luật này không phải tự nhiên có, mà sinh ra từ nhân 
duyên. Vì tùy nhân duyên mà có, nên tâm có thể được 


116 % Pháp Tu Tây Tạng 


chuyên hóa, phiền não có thể diệt. Biết có thể tận diệt 
được khổ đau phiền não là hiểu được Diệt để. Vì vậy mà 
nói phải hiểu Chân đề và Tục để rồi mới có thể hiểu được 
tận tường về Tứ đề. 

Tứ để là chung cho Tiểu thừa và Đại thừa, nhưng chỉ 
Đại thừa mới giải thích sâu xa về Chân đề và Tục đế. Nhờ 
Chân đề và Tục để mà hiểu được Tứ đế; và nhờ Tứ đề mà 
hiểu được Tam Bảo - Phật, Pháp, và Tăng. 

Người đạt đến địa vị trong sáng nhất, mọi nghiệp 
chướng đều thanh tịnh, mọi vọng niệm đều đoạn diệt, thì 
gọi là Phật. Người đang bước trên con đường thanh tịnh 
nghiệp chướng thì gọi là Tăng. Tất cả mọi đức tánh tốt 
lành của Tâm, đó chính là Pháp. 


C. Tiểu thừa, Đại thừa, Mật thừa 

Phương pháp diệt khổ Phật dạy là Giới Định Tuệ. Ba 
môn vô lậu học này nằm trong giáo pháp Tiểu thừa. 

Môn đầu tiên là Tuệ. Đây là vũ khí phá vỡ vô minh. 
Người tu có đủ khả năng sử dụng vũ khí này một cách 
mãnh liệt và hữu hiệu hay không, hãy còn tùy tâm có được 
tập trung định tĩnh hay không, vì vậy Phật dạy tu Định. Và 
vì không có Giới thì không thể Định, nên Phật dạy tu 
GIới. 

Theo Phật giáo Đại thừa, phương pháp hay nhất đề tu 
Giới Định Tuệ là phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề có nghĩa là vì 
nặng lòng thương xót chúng sinh mà nguyện thành Phật 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 117 


và nguyện tu theo sáu hạnh toàn hảo là Thí, Giới, Nhẫn, 
Tắn, Định, Tuệ. 

Phương pháp tu mật tông phức tạp hơn. Để mau chóng 
bước đến quả vị Phật, người tu vận dụng một SỐ phương 
pháp hành thiền đặc biệt, không cho tâm hiện tướng chúng 
sinh mà chỉ hiện tướng Phật, an định trong sắc tướng 
nhiệm mâu nảy đề hành thiền. Phương pháp tu mật là như 
vậy. 

Trong mật tông có Mật tông Tối thượng Du già. Cốt 
lõi của Mật tông Tối thượng Du già năm ở pháp tu hợp 
nhất phương tiện và trí tuệ. Phương tiện và trí tuệ có rất 
nhiều nghĩa. Ở đây, trí tuệ là tuệ giác chứng ngộ tánh 
không [không tuệ]; phương tiện là đại nguyện muốn thành 
Phật để cứu độ chúng sinh [tâm bồ đề]. Muốn tu phương 
tiện trí tuệ, người tu phải nhập định quán tưởng. 

Tu theo phương pháp này không nhất thiết phải quán 
tưởng thân Phật và cảnh Phật, nhưng nếu chọn thân Phật 
làm đề mục chỉ quán, sẽ được nhiều thuận tiện hơn. Vì 
vậy ở đây tôi xin hướng dẫn phương pháp quán tưởng năm 
vị Phật và Bồ tát (xin xem phần B, chương ba). 

Phương pháp tu này có khi đòi hỏi phải tụng chú, 
nhưng việc chính vẫn là nhập định quán tưởng. Bao giờ 
ngồi thiền mệt, thay vì bắt tâm tiếp tục làm việc, người tu 
có thể bắt cái miệng làm thay, bằng cách tụng chú. 


118 œ Pháp Tu Tây Tạng 


D. Môi trường thích hợp 

Phần đầu bài tụng chỉ cách xếp dọn chỗ ngôi thiên. 

Chỗ ngòi thiền rất quan trọng đối với người mới bắt 
đầu tu. Bao giờ có chút kinh nghiệm thiền định rồi, yếu tố 
bên ngoài sẽ không còn gây nhiều ảnh hưởng. Nhưng nói 
chung, chỗ ngồi thiền phải là nơi thanh tịnh. 

Nếu là tu thiền chỉ để định tâm, ta cần chọn một chỗ 
cách ly, không tiếng động. Đây là điều rất quan trọng. 
Ngoài ra ngồi chỗ cao cũng rất tốt. Tốt nhất là ngồi thiền 
trên núi cao. 

Cũng có những nơi chốn khi xưa đã từng có những bậc 
đại hành giả ngồi thiền, nhờ vậy tích tụ được nhiều năng 
lực gia trì. Người đời sau đến ngồi thiền sẽ nhận được làn 
sóng gia trì còn lưu lại. Trước có bậc đại hành giả chứng 
ngộ cao, truyền năng lực gia trì cho chốn ngồi thiên, rồi 
chốn ngồi thiền truyền năng lực nảy lại cho người đời sau. 

Khi quét dọn chỗ ngồi thiền, đừng nghĩ mình đang 
quét dọn chỗ ngồi, mà phải nghĩ mình đang thu xếp tâm trí 
cho ngăn nắp. Chúng ta sắp sửa quán tưởng thân Phật, 
cúng dường, tụng chú, vậy cũng như đón Phật vào nhà. 
Nhà có khách quí, chủ nhà phải lo quét dọn sạch sẽ. 
Không ai đón khách quí vào nơi dơ bân lộn xộn. Vậy 
trước khi thiền, phải quét đọn chỗ ngồi cho thật sạch. Quét 
với tâm trong sáng, đừng để vướng thái độ tham đắm, giận 
dữ hay phiền não. 

Tương truyền có một vị đại hành giả ở Tây Tạng, một 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 119 


hôm tự dưng nổi hứng bày biện phẩm vật cúng dường thật 
đẹp đẽ trang nghiêm. Bày biện xong, ông ta ngạc nhiên tự 
hỏi tại sao hôm nay mình lại làm như vậy. Nghĩ lại mới 
thấy chỉ vì hôm nay có nhiều thí chủ đến thăm, ông ta 
muốn họ hâm mộ bàn thờ của mình. Thấy ra động cơ thiếu 
trong sáng này, ông ta hốt một nắm bụi, rãi lên trên cúng 
phẩm. 

Vị đại hành giả này khi xưa từng sống bằng nghề ăn 
trộm. Về sau thỉnh thoảng ông ta vẫn còn giữ thói quen 
muốn ăn cắp. Có lần ông ta đến thăm nhà người bạn, tay 
phải tự động đưa ra năm một món đồ đẹp đế, tay trái bèn 
chụp lại, miệng la lên: “Có trộm, có trộm!”, rồi tự năm tay 
mình mà lôi đi. Đây là một phương pháp tu rất hay, nhờ 
vậy từng phút từng giây đều có thể tự giữ mình ngay 
thẳng. 

Chúng ta nên quét dọn chỗ ngồi thiền với thái độ tương 
tự như vậy, cần giữ tâm nguyện cho thật trong sáng. Phải 
cô gắng loại bỏ tất cả mọi động cơ thế tục. 

Tiếp theo, bài tụng giải thích phương pháp xếp dọn 
bàn thờ. Nếu đủ khả năng, nên bày tượng Phật như chỉ 
dẫn. Nếu không đủ khả năng thì cũng không sao. Vị đại 
hành giả Tây Tạng Milarepa tựu trung chỉ có vải tắm cắm 
nang ghi lời hướng dẫn của sư phụ Marpa treo quanh động 
đá. Ngoài ra không có gì khác. Một hôm có tên trộm chui 
vào động. Milarepa cười: “Trong này ban ngày trồng trơn, 
ban đêm anh lén vào, định trộm cái gì đây?” Thường nói 


120% Pháp Tu Tây Tạng 


hành giả chân chính khi tu không cần tới ngoại vật. 


E. Biểu tượng qul y 

Đầu tiên là lời giải thích về tượng Phật. 

Trong tiếng Phạn, chữ Phật dùng để chỉ người có tâm 
thanh tịnh, thành tựu viên mãn. Phật còn được gọi là Như 
lai (Ta/hagatha), là người đã thâm nhập thật tánh chân 
như, và trở lại từ đó. 

Thế nào là thâm nhập thật tánh chân như và trở lại từ 
đó, muốn giải thích điều này, cần phải nói đến ba thân 
Phật. Đó là Pháp thân (Dharmakaya), Báo thần 
(Sambhogakaya), và Hóa thần (Nirmanakaya). Kinh sách 
Đại thừa có nhiều nơi giải thích về Tam Thân Phật. 

Theo thuyết này, Phật xuất thế làm đức Thích Ca Mâu 
NI, đó là từ Pháp thân mà hoạt hiện thành Hóa thân. Tất cả 
mọi việc xảy ra trong cuộc đời của đức Phật, khởi từ lúc 
vào thai cho đến khi nhập đại niết bàn, tất cả đều là thiện 
hạnh của đẳng Phật đà. 

Phật còn được gọi là Thiện thệ (Suga/2), là người đã đi 
vào an lạc, bước trên con đường an lạc để đạt đến kết quả 
an lạc. Danh hiệu này của Phật bao gồm toàn bộ mọi 
thành tựu an lạc, mọi buông xả, mọi tận diệt, bao gồm cả 
Phật tánh, là chân tánh của Phật, vốn sẵn có trong mọi 
chúng sinh. 

Nói chung, thân miệng ý của chư Phật có thể hóa hiện 
thành nhiều sắc tướng: thân Phật hóa thành Quan Tự Tại, 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 121 


miệng Phật hóa thành Văn Thù Sư Lợi, ý Phật hóa thành 
Kim Cang Thủ. Nhưng trong bài nhật tụng này, ba vị Bồ 
tát Quan Tự Tại, Văn Thù Sư Lợi và Kim Cang Thủ được 
giải thích là hiện thân của lòng từ bị, trí tuệ, và dũng lực 
của chư Phật. 

Bồ tát Quan Thế Âm và Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hiện 
tướng an lạc, còn Bồ tát Kim Cang Thủ hiện tướng hơi 
phẫn nộ. Nói chung, hễ tâm chứa nhiều năng lực thì sẽ đủ 
khả năng làm những việc quả quyết mạnh mẽ, đó là lý do 
có thân Phật phẫn nộ. Xét theo Mật tông Tối thượng Du 
già, phương pháp nảy gọi là “chuyên hóa tham và sân để 
hành đạo”. 

Đúc Tara hiện tướng an lạc, ngài là hiện thân trong 
sáng của khí lực trong cơ thể. Tất cả mọi thiện đức của 
Phật, kế cả từ bị, trí tuệ và năng lực [đũng], chỉ có thể phát 
huy được nhờ lực chuyền, gọi là khí. 

Tara là vị Bồ tát hộ pháp mang thân nữ. Tương truyền 
đức Tara khi tu hạnh bồ đề đã phát đại nguyện sẽ mang 
thân nữ mà thành Phật. 

Kinh Phật xếp trên bàn thờ tượng trưng cho miệng 
Phật. Tốt nhất là có được một bộ trong hệ kinh Bát Nhã 
Ba La Máạt (Pranaparamita sutra). “Bát Nhã Ba La Mát” 
dịch nghĩa là “Tuệ Giác Toàn Hảo”. Tuệ giác có nhiều 
loại, liên quan đến nên tảng, đạo và quả. Tất cả những loại 
tuệ giác khác nhau đều được giải thích cặn kẽ trong hệ 
kinh Bát nhã. 


122 % Pháp Tu Tây Tạng 


Hệ kinh Bát nhã là tính túy của Phật giáo Đại thừa. 
Kho kinh dịch sang tiếng Tây Tạng có khoảng hai chục 
quyền thuộc hệ Bát nhã, gồm hơn hai mươi bộ kinh. Bộ 
kinh dài nhất có trên một trăm ngàn câu, tiếp theo là hai 
mươi lăm ngản câu, và tắm ngàn câu v.v... Bộ kinh ngắn 
nhất chỉ vỏn vẹn một chữ AH, được gọi là Nhất Tự Bát 
Nhã Ba La Mật Kinh. Tiêng Phạn lây chữ AH đề chỉ nghĩa 
phủ định, vì chân như hay là chân tánh, như đã nói, là sự 
vắng mặt của tự tánh; là một hiện tượng phủ định. 

Bảo tháp tượng trưng cho ý Phật. Bảo tháp có tám loại 
khác nhau, ví dụ như bảo tháp chiến thắng tà ma, bảo tháp 
giác ngộ, bảo tháp đại niết bàn, v.v.... Tôi nghĩ nhiều loại 
bảo tháp như vậy là để nhắc nhở chúng ta. 

Tiếp theo cần bày biện phẩm vật cúng dường, mang 
nước, hoa, hương, đèn, trái cây xếp trên bản thờ. Đây là 
phong tục tiếp khách của người Ấn Độ cô. Nếu đức Phật 
dạy Phật pháp ở Tây Tạng, có lẽ phẩm vật cúng đường sẽ 
là bơ và bánh bột [£sampal]. 


F. Tư thế ngồi và phương pháp thở 

Bây giờ tôi xin giải thích về tư thế ngồi thiền. Tọa cụ 
ngồi thiền phía sau phải cao hơn phía trước một chút để tư 
thế ngồi khỏi bị căng thắng. Chiếc ghế tôi đang ngồi đây 
có nệm, phía trước cao hơn phía sau, hoàn toàn ngược với 
tư thế ngồi thiên. 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 123 


Ngồi kiết già! rất khó, nếu ngồi được thì đây là tư thế 
đúng nhất. Bằng không, ráng ngồi theo thế bán kiết giả 
(đức Đalai Lama ngồi thử cho mọi người xem một tư thế 
xếp bằng)?, hay ngồi theo thế Tara, rất thoải mái (đức 
Đalai Lama lại ngôi thử cho mọi người xem một tư thế 
khác)`. 

Hai bàn tay bắt ấn thiền định: mu bàn tay phải đặt 
trong lòng bàn tay trái, hai đầu ngón cái đưa lên chạm 
nhau, thành hình tam giác. Hình tam giác này có ý nghĩa 
đặc biệt trong mật tông, tượng trưng cho pháp giới 
(dharmadhaiw), nguồn gốc của thực tại và cũng là luồng 
nội nhiệt nằm ở vùng bụng. 

Hai cánh tay đừng ép sát vào thân mình. Đầu hơi 
nghiêng về phía trước, chót lưỡi chạm chân răng hàm trên 
để tránh khát nước khô miệng khi nhập định. Môi và răng 
giữ trong tư thế tự nhiên, mắt nhìn xuôi theo chót mũi. 
Thật ra nếu mũi to thì nhìn như vậy không sao, nhưng nếu 
mũi nhỏ, nhìn một lúc sẽ thấy nhức mắt (cười). Thành ra 
còn tùy mũi to hay mũi nhỏ. 

Nói về đôi mắt, lúc đầu nếu nhằm mắt, hình trong quán 
tưởng dễ hiện ra hơn, nhưng về lâu về đài làm như vậy sẽ 
gây trở ngại. Quí vị không nên nhắm mắt khi ngồi thiền. 
Hình trong quán tưởng là ảnh hiện trong tâm thức, không 





, Ngôi xếp bằng, hai bản chân ngửa lên. 

„ Ngồi xếp bằng, một bàn chân đặt trên về, một bàn chân đề dưới về. 

Ủ Ngồi một chân trong, một chân ngoài. Xem hình Quan Âm Tara 
đầu chương 5. 


124 % Pháp Tu Tây Tạng 


cần dùng giác quan. Vậy nếu quen mở mắt khi thiền, gặp 
lúc đối cảnh hiện trước mắt, hình ảnh trong quán tưởng 
cũng sẽ không mất. Ngược lại nếu quen nhắm mắt khi 
thiền, hễ mở mắt ra là hình trong quán tưởng sẽ tan biến. 

Lúc ngồi thiền phải hô hấp tự nhiên. Không nên thở 
quá mạnh hay quá nhẹ. Nếu đang hành trì công phu vận 
nội khí trong mật tông (ví dụ như công phu chín vòng hô 
hấp) thì lại là chuyện khác. 

Gặp lúc tâm đang chao động, như đang giận dữ nóng 
nảy, thì nên an định bằng cách chú tâm vào hơi thở. Giản 
dị ngồi đếm hơi thở, quên đi cơn giận. Chú tâm vảo hơi 
thở rồi đếm một, hai, ba, cho đến hai mươi. Thu nhiếp hết 
tâm trí vào trong hơi thở, mỗi lần hơi thở đi vào đi ra, tâm 
sẽ giảm bớt một phần chao động. Từ từ tâm trí sẽ sáng 
suốt rõ ràng hơn. 

Tất cả mọi hành động, kể cả thiền định, đều tùy vào 
năng lực của đại nguyện, của động cơ tác động, nên trước 
khi ngồi thiền, quan trọng nhất là phải giữ tâm nguyện cho 
thật đúng đắn. Ở đây chúng ta hành trì theo phương pháp 
tu thiền mật tông, vì vậy tâm nguyện đúng đắn phải là 
không quan tâm đến chuyện của kiếp này, cũng không để 
tâm chạy theo những cảnh an vui thuộc cõi luân hồi. 

Tâm nguyện đúng đắn nhất cho phương pháp hành trì 
đang nói ở đây phải là tâm nguyện vị tha. Phải là tâm bồ 
đê. 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 125 


G. Hỏi đáp 

Hỏi. Có thể nào trực tiếp quán Tâm, khỏi cần quán 
tưởng phức tạp về thân Phật ? 

Đáp. Một trong những tính chất của Tâm là không sắc, 
không màu. Đồng thời Tâm lại có khả năng chiếu hiện tất 
cả mọi điều thuộc lãnh vực phân biệt đối đãi. 

Tâm năm ngoài tầm nghĩ bàn, không thể năm được 
bóng hình của Tâm, cũng không thê tưởng tượng mà thấy 
được. Cũng như gương soi vật thê, vật thê mất là hình sắc 
phản chiếu trong gương tự nhiên cũng mất. Tâm cũng 
tương tự như vậy, phản chiếu sự vật. Đó là một trong 
những chức năng của Tâm. 

Quán niệm về Tâm như vậy, không cần phải có tín 
ngưỡng. Chỉ cần hàng ngày chú tâm quán niệm, chắc chắn 
sẽ tiễn bộ. 

Nhưng ở đây, chúng ta đang nói về bồ đề tâm, là một 
loại tâm vị tha rất đặc biệt, đi đôi với tuệ giác tánh không. 
Đây cũng là căn bản nhập môn của pháp tu Bồn Tôn Du 
Già [deiy yoga]. Sau khi nhận pháp quán đảnh, pháp tu 
mật tông chính yếu chính là pháp quán tưởng Bổn Tôn Du 
Già. Người tu quán tưởng mình mang thân Phật, lấy đó 
làm nên tảng tu hành. 

Muốn đạt tới cảnh giới quán tưởng chân chính, lúc ban 
đầu người tu phải trải qua một thời gian tưởng tượng. Phật 
nói những giai đoạn tưởng tượng này ví như chiếc thuyền, 
nhờ đó mà vượt qua bờ bên kia. Bước lên thuyền không 


126 % Pháp Tu Tây Tạng 


phải chỉ để vui thú chuyện ngồi thuyền, mà là để qua tới 
bờ bên kia. Qua bờ rồi, thuyền phải vất lại phía sau. Lên 
được bến bờ của cảnh giới quán tưởng chân chính, tất cả 
những trạng thái do tâm thức tự tạo đều phải vất bỏ. 

Có vị thầy Tây Tạng dạy rằng trước sau gì cũng phải 
vất thuyền, nhưng chỉ nên vất thuyền khi đã sang đến bờ 
bên kia, chứ không ai lại vất thuyền khi còn kẹt ở bờ bên 
này. 

Dựa theo Phật giáo Tây Tạng mà nói, tôi nghĩ nếu 
không áp dụng phương pháp quán tưởng Bồn Tôn Du Già 
mà trực tiếp quán Tâm để tìm kinh nghiệm trực chứng 
chân tâm trong sáng, chắc chắn sẽ phải dùng tới khái niệm 
để quán Tâm. Phương pháp tu như vậy rất giới hạn. 

Phương pháp đúng nhất là phải lấy chân tâm tách lìa 
phiền não để trực chứng thực tại. Điều này rất khó thực 


v33 


hiện. Nói “quán trực tiếp” nghe thì rất hay, nhưng muốn 
có kinh nghiệm trực tiếp thật không phải chuyện dễ. 

Tôi có vài người bạn, đến nay vẫn còn tại thế, thỉnh 
thoảng họ có được loại kinh nghiệm trực tiếp này. Trong 
những phút giây cực kỳ mãnh liệt trong sáng ấy, họ có thể 
nhớ lại quá khứ, không phải chỉ kiếp trước, mà hàng trăm 
kiếp đã qua. Khi ấy, tâm thức vi tế hiển lộ. Những người 
này thật sự có được một thoáng kinh nghiệm về tầng tâm 
thức vi tế nhất, có thể nhớ lại được nhiều kiếp quá khứ. 

Cũng có khi trạng thái tâm thức này xảy ra sau một 
thời gian dải kính ngưỡng Tam bảo, ví dụ sau nhiều năm 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 127 


quì lạy một trăm ngàn lạy, cúng dường một trăm ngàn 
mạn đà la, hay trì tụng một trắm ngàn lần bách tự chú. 
Toàn là những công phu rất khó khăn, đòi hỏi nhiều kiên 
trì, kỷ luật. Nhưng làm như vậy đôi khi mang đến chút 
kinh nghiệm trực chứng. 

Hỏi. Thưa ngài, tôi xin bắt đầu bằng lời ngài nói, rằng 
Phật giáo là kho tàng xuất phát từ Ấn Độ, được duy trì bảo 
tồn ở Tây Tạng. Tôi nghĩ người Ân chúng tôi thật bất 
hạnh, đã đánh mắt kho tàng trân quí nảy. 

Trước hết, tôi tin rằng tâm phải sẵn sảng mới có thê 
nhận được kho tàng này. Đó là điều tôi muốn thưa rõ. 

Điều thứ nhì, thưa đức Đalai Lama, ngài có đề cập đến 
mười hai giai đoạn chuyền tiếp, đi từ vô minh, v.v.... Khi 
đạt được niết bàn, khổ đau tận diệt, không còn trở lại. Chỉ 
một vài người đạt đến thành tựu này. Còn hàng triệu 
người tầm thường như chúng tôi, sống trong luân hồi, có 
gia đình, phải đi làm kiếm sống, dù có ráng tu một vài đức 
tính tối thiêu nhưng rồi vẫn phải va chạm với đủ hạng 
người, đủ hoàn cảnh, đôi khi có thể tự chủ, lắm lúc không. 
Xin ngài một lời khuyên cho người sống trong cảnh sống 
gia đình bình thường như chúng tôi. 

Đáp. Tôi hiểu lời bạn nói, vì tôi cũng vậy, và nhiều 
người bạn khác của tôi cũng phải trải qua những hoản 
cảnh khó khăn tương tự. 

Chúng ta hiểu được tính chất của luân hôi và niết bàn, 
cùng với khả năng và phương pháp thành tựu niết bàn. 


128 œ Pháp Tu Tây Tạng 


Tuy hiểu, nhưng có khi lại không thể ứng dụng vào đời 
sống hiện tại. Như trường hợp của tôi, có nhiều công phu 
không sao thực hiện được, ví dụ như thiền chỉ. Tu thiền 
chỉ cần rút vào một nơi hoàn toàn yên tịnh, ít nhất vài ba 
năm không được gặp ai. Nếu không rất khó đạt kết quả. 
Hoàn cảnh hiện nay của Đalai Lama không thể làm như 
vậy được. 

Nhưng dù sao hiểu về luân hồi và hiểu về tính chất của 
đời sống vẫn luôn hữu ích. Khi phải đụng chạm nhiều vấn 
đề trong cuộc sống, với chính mình hay với người khác, 
chúng ta có thê hiểu những khó khăn này xảy ra chỉ là vì 
đời sống luân hồi vốn là như vậy. Sống trong luân hồi gặp 
phải vẫn đề, đó là chuyện đương nhiên. 

Bất cứ hành động nào, dù tốt dù xấu, đều do tâm tác 
động. Ta thường gặp nhiều hoàn cảnh dễ khiến nổi giận, 
khiến bức xúc, nhưng nếu hiểu về luân hồi, dù gặp cảnh 
như vậy cũng vẫn biết tự chủ, hay ít ra cũng không để 
phiền não tác động thái quá, nhờ đó tâm không mất bình 
tĩnh, giữ được niềm an lạc. 

Nếu có được hiểu biết chính xác về đường tu, về thành 
tựu nhằm đến, về phương pháp dẫn đến thành tựu, thì dù 
chưa thể áp dụng phương pháp tu hành vào đời sông hàng 
ngày, hiểu biết này vẫn giúp ta có được năng lực tự tại, 
không dễ bị khuynh đảo bởi cảnh khó khăn trong cuộc 
sông. 

Cư sĩ sống với gia đình, so với người xuất gia đương 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 129 


nhiên bận rộn hơn nhiều. Phải lo cho vợ chồng con cái. 
Khi có cháu nội cháu ngoại lại càng nhiều người để lo 
hơn. Trong hoàn cảnh như vậy, động cơ hành động là điều 
quan trọng nhất. Sống trong đời sống hàng ngày có khi quí 
vị phải nói lời nặng nhẹ khó nghe, hoặc có khi phải tỏ thái 
độ quyết liệt để bảo vệ cho gia đình thân nhân. Tâm 
nguyện, động cơ, là điều quan trọng nhất. Hành động làm 
với động cơ tốt, với lòng chân thành, sẽ là hành động tốt 
và chân thành. 

Ví dụ có hai người sắp bị kẻ thù hãm hại. Cả hai đều 
chống trả quyết liệt để tự bảo vệ. Phản ứng của hai người 
giống như nhau, hành động như nhau, nhưng một người 
làm với tâm vị kỷ, không nghĩ đến kẻ thù, chỉ lấy tâm thù 
oán để chống trả. Người kia cũng làm cùng một hành 
động, nhưng lại nghĩ rằng “nếu để người này muốn làm gì 
thì làm, muốn giết ai thì giết, về sau chính người ấy sẽ 
chịu quả tàn khốc, sẽ trầm luân khổ não”. Kẻ thù ngay lúc 
ấy có thể sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhưng về lâu về dài chắc 
chăn sẽ chịu khổ, đúng không? Ngăn chận hành động của 
kẻ thù vì tránh không để kẻ thù tạo ác nghiệp, động cơ này 
so với động cơ của người trước khác nhau xa, vì vậy hành 
động tuy nhìn bề mặt giống nhau, nhưng thật sự không 
giống. 

[zx„›:Í 

Hỏi. Về trạng thái siêu việt của tâm thức trong Phật 
giáo Đại thừa, có khi tôi nghe nói đến thực tại qui ước và 


130 s& Pháp Tu Tây Tạng 


thực tại chân thật. Hai thực tại này có phải chỉ là một? 

Đáp. Hai Chân lý [Nhị đế] là hai khía cạnh của cùng 
một sự vật. Vì là cùng một sự vật, nên hai Chân lý thật ra 
chỉ là một, nhưng đồng thời vẫn trái ngược nhau. 

Ví dụ có người rất tài giỏi, nhưng lại rất xảo quyệt. 
Chúng ta muốn dùng người này, tuy vậy vẫn không thể tin 
tưởng, vẫn phải cực kỳ thận trọng. Mặc dù cùng một 
người, nhưng tính tình lại có hai khía cạnh mâu thuẫn, một 
tốt, một xấu. 

Hai Chân lý tuy không có tốt xấu, nhưng lại tương tự ở 
điểm có hai sự thật nơi cùng một vật. Lấy ví dụ đóa hoa 
này. Hoa có một thực tại tương đối, ở đó hình thành đủ 
loại qui ước như màu sắc, hương thơm v.v.... Ngoài ra, 
hoa này lại còn có một thực tại sâu hơn, thuộc về chân 
cảnh giới. 

Điều này tương tự như nhìn sự vật từ hai góc độ. Vì 
mọi hiện tượng là duyên sinh [tùy duyên mà có], nên 
không có tự tánh. Vì không có tự tánh, không tự sinh, nên 
là duyên sinh. Ý nghĩa của hai Chân lý tuy khác nhau, 
nhưng bồ xung lệ thuộc lẫn nhau. Tách lìa ra sẽ không thể 
hiểu được. 

Vì Phật tử có nhiều động cơ, tầm vóc rộng hẹp khác 
nhau, nên Phật giáo có hai cỗ xe lớn nhỏ khác nhau. Tâm 
nguyện của người theo Đại thừa lớn rộng, nên quả vị 
thành tựu cũng lớn rộng. 

Khế kinh có nói chúng sinh khi còn lưu lạc sinh tử đều 


Chương 4. Tổng Quan Phật Giáo # 131 


là những sinh vật cách biệt, tách lìa, nhưng khi giác ngộ sẽ 
thành một với biển trí tuệ bao la. Nước từ nhiều nhánh 
sông đồ vẻ biển cả, tuy màu sắc mùi vị và độ chảy khác 
nhau, nhưng về tới biển rồi lại cùng chung một vị. 

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là thành tựu quả vị 
Phật rồi, chúng ta mất hết cá tính riêng. Không phải vậy. 
Thành tựu quả vị Phật rồi thì đồng đăng với chư Phật, 
nhưng những nét riêng vẫn còn. 

Hỏi. Thưa ngài, khi ngài nói về kinh sách, cuốn kinh 
ngắn nhất chỉ có một chữ AH, là từ phủ định. Vậy có phải 
trước hết có chữ phủ định, rồi từ đó biến hóa thành tất cả 
mọi phạm trù đối kháng? 

Đáp. Khi tôi nói chữ AH có nghĩa là tánh không, đây 
không phải tôi muốn nói rằng tánh không thiêng liêng, mà 
thật ra chính chữ AH mới là thiêng liêng. 

Tánh Không tự nó chỉ là một hiện tượng phủ định. Gọi 
là hiện tượng phủ định, vì nêu muốn nhận thức về nó, phải 
nhận thức xuyên qua tất cả những yếu tô không phải nó. 
Loại hiện tượng như vậy được gọi là hiện tượng phủ định. 

Như khi nói “không có vo”. Muốn nhận thức được sự 
“không có voi”, trước hết phải biết voi là cái gì. Phải có 
khả năng nhận diện được đối tượng phủ định, là con voi, 
sau đó mới có khả năng khẳng định sự “không có voi”. 

Hiện tượng nói chung được chia thành hai loại: hiện 
tượng phủ định và hiện tượng khẳng định. Hiện tượng phủ 
định lại có hai: phủ định có khăng định, và phủ định 


132 s% Pháp Tu Tây Tạng 


không khắng định. 

Hoa này là hoa hồng hay là uất kim hương? “Không 
phải uất kim hương”. Tuy câu trả lời là phủ định, nhưng 
đồng thời cũng khẳng định điều gì khác. Còn khi nói 
“không có voi”, câu phủ định này hoàn toàn không mang 
nghĩa khăng định nào cả. 

Tánh Không cũng vậy, là một hiện tượng phủ định: 
phủ định tự tánh. Chữ AH biểu tượng cho tánh không, là 
vì AH là từ phủ định. 

Cũng có thể nói, vì sự vật không có tự tánh nên những 
chức năng khác mới có thể hình thành. Vì vậy mà nói thực 
tại qui ước phát sinh từ tánh không. 


133 


134 


Chương S 


Khai mở trí giác 


135 





Bồ Tát Tara 
hiện thân cho thiện hạnh của chư Phật 


136 


A. Tâm nguyện 

Tâm nguyện cao nhất là tâm bồ đề: nguyện thành Phật 
để cứu độ chúng sinh. Kế tiếp là tâm nguyện cầu giải thoát 
luân hồi. Thứ ba là tâm nguyện xả bỏ ràng buộc trong kiếp 
sống hiện tại để nhắm đến lợi ích an lạc của những kiếp về 
sau. 

Đề phát tâm cho đúng, ta nên nhìn lại sự việc trong 
đời, nhìn những gì ta trân quí. Tắt cả đều trôi nhanh. Nếu 
chuyện trong đời còn hoài không mắt, bám vào đó hãy còn 
có chút ý nghĩa. Nhưng đời sống này chỉ được trăm năm, 
hiếm hoi lắm mới có người sống tới một trăm hai chục 
năm, một trăm ba chục năm, là người khó lòng sống lâu 
hơn vậy. Phải luôn nhớ nghĩ đến vô thường. 

Ai cũng biết rằng khi chết, tiền tài danh vọng hay 
quyên lợi trong đời tất cả đều không thê giúp được gì. Đời 
sống tự nó là một hiện tượng biến chuyển liên tục. Nếu chỉ 
quan tâm đến đời sống hiện tại mà quên đi mọi kiếp về 
sau, làm như vậy dễ sinh tâm mê đắm hưởng thụ kiếp này, 
càng lúc càng nhiều chấp vọng, càng thêm tham đắm. Rốt 
cuộc lại phải đối diện với nhiều vẫn đề hơn. Ngay từ đầu, 
thái độ trong cuộc sống cần phải quân bình thoải mái. Đến 
khi gặp khó khăn, tâm thức mới không quá chao động. 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 137 


Rất nên đọc tiểu sử của những vị có nhiều kinh nghiệm 
sông hơn mình. Phải thấy rằng lo lăng thái quá cho kiếp 
sông hiện tiền sẽ đưa đến đủ loại vẫn đề nan giải. Ngược 
lại, nếu nhìn đời sống bằng cặp mắt thực tế hơn, vẫn đề sẽ 
ít hắn đi. 

Cũng có người thắc mắc đời sau có hay không. Câu 
hỏi này rất quan trọng. Thời nay cũng hãy còn nhiều 
người nhớ được kiếp quá khứ của họ. 

Căn bản luận lý thiết lập thuyết tái sinh nằm ở nguyên 
nhân phát sinh ra hai loại hiện tượng tâm lý và vật lý. Cả 
hai loại hiện tượng này đều do nhân duyên mà có, điều 
này chứng tỏ cả hai đều là những hiện tượng biến chuyền. 

Nguyên nhân phát sinh ra hiện tượng có hai loại: 
nguyên nhân chính, và nguyên nhân phụ. Nguyên nhân 
chính phát sinh ra vật thể phải đồng nhất và liên tục với 
vật thể, vì vậy cũng phải là vật thể. Tương tự như vậy, 
nguyên nhân chính phát sinh ra tâm thức cũng phải là tâm 
thức. Tâm thức thời điểm trước phát sinh ra tâm thức của 
thời điểm sau. 


B. Tâm thức 

Tâm thức nói chung có hai loại: liên quan đến giác 
quan và liên quan đến ý thức. Tâm thức liên quan đến giác 
quan, ví dụ như nhãn thức, phát sinh từ nhiều nguyên nhân 
bên ngoài và bên trong. Nguyên nhân bên trong gọi là 
tăng thượng duyên, [nguyên nhân bên ngoài gọi là sở 


138 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


duyên]. 

Với hai loại nguyên nhân này, nhãn thức còn cần thêm 
một nguyên nhân thứ ba để phát khởi, đó là tâm thức của 
thời điểm đi trước [gọi là vô gián duyên]. 

Thử lấy ví dụ của đóa hoa và nhãn thức nhìn vào đóa 
hoa. Nguyên nhân khách quan bên ngoài trong trường hợp 
này là đóa hoa. Chức năng của đóa hoa là phát khởi nhãn 
thức mang sắc tướng của đóa hoa. Tông phái Tì bả sa bộ 
không công nhận sự vật có sắc tướng, mà cho rằng nhãn 
thức tiếp xúc trực tiếp với vật thể. Điều này thật khó chấp 
nhận. Những tông phái khác trong Phật giáo đều cho rằng 
sự vật có sắc tướng, nhờ sắc tướng này mà nhãn thức nhận 
thức được vật thể. 

Khoa học hiện đại có đưa ra thuyết mới, công nhận vật 
thể có sắc tướng, nhờ đó tâm thức có thê tiếp cận với vật 
thể, thuyết này có vẻ phù hợp với quan điểm Phật giáo. 

Nhãn nhức thấy được hình sắc, nhưng không nghe 
được tiếng động. Đó là vì nhãn thức tùy thuộc vào nhãn 
căn. Nhãn thức này cũng được sinh ra nhờ vào tâm thức 
của thời điểm ngay trước đó. 

Mặc dù tâm thức thô lậu sinh ra và biến đi, nhưng tâm 
thức vi tế vẫn liên tục không gián đoạn. Ba nguyên nhân 
nói trên nếu thiếu một, ví dụ thiếu mắt tâm thức của thời 
điểm đi trước [vô gián duyên], thì đù nhãn căn có gặp đối 
cảnh cũng không thể phát sinh ra nhãn thức nhận biết đối 
cảnh. 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 139 


Ý thức lại khác. Ý căn với ý thức đều nhận thức đối 
cảnh theo một cách đặc biệt. Vì ý căn vượt khái niệm, nên 
có khả năng đồng loạt nhận diện mọi tính chất, mọi đặc 
điểm của vật thể. Tuy vậy ý thức nói chung lại thuộc lãnh 
vực khái niệm, nên ý thức chủ yếu chỉ toàn là khái niệm. 
Ý thức nhận thức đối tượng qua hình ảnh, và nhận diện 
vật thê băng cách loại bỏ tất cả những gì không phải là vật 
thê ấy. 

Ta cần suy nghiệm sâu xa, xem tâm thức có phải được 
sinh ra từ những hiện tượng hóa học trong não bộ con 
người hay không. Mấy năm gần đây, tôi thường có địp 
trao đổi với nhiều nhà khoa học, chuyên gia về nguyên tử 
học, thần kinh học, và tâm lý học. Rất hay. Chúng ta có 
thể học được nhiều điều từ những khám phá mới nhất của 
họ. Họ có vẻ rất quan tâm đến quan điểm của Phật giáo về 
lãnh vực của tâm và tâm thức. 

Tôi có nói về đề tài này với rất nhiều người nhưng 
chưa từng tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nếu chúng ta cho 
rằng tâm thức chỉ do tác động của những thành phần 
nguyên tử trong não bộ mà có, vậy phải kết luận rằng thức 
nảo cũng do những thành phần nguyên tử trong não bộ 
sinh ra. Nếu là như vậy, hãy thử nói về đóa hoa này. Ví dụ 
có người nghĩ rằng hoa này là hoa nhựa: nhận thức này sai 
lầm. Rồi người ấy lại nghĩ, có khi lại không phải là hoa 
giả: từ nhận thức sai lầm bây giờ biến thành hoài nghỉ. Rồi 
người ấy phỏng đoán có lẽ đóa hoa này là hoa thật. Tuy 


140 s% Pháp Tu Tây Tạng 


đúng, nhưng vẫn chỉ là đoán mò. Cuối cùng, người ấy đến 
gần đóa hoa, cm lên, ngửi mùi hương, thấy rõ hoa này là 
hoa thật. 

Qua tất cả những giai đoạn chuyên biến tâm thức nói 
trên, đối cảnh chỉ có một, là đóa hoa, nhưng tâm thức lại 
chuyền từ nhận thức sai lầm sang hoài nghi, từ hoải nghi 
thành đoán biết, từ đoán biết thành hiểu biết đúng đẫn, từ 
hiểu biết đúng đắn thành nhận thức đúng đắn. Rõ ràng tâm 
thức của người ấy trải qua nhiều giai đoạn. Làm sao giải 
thích sự biến chuyên của các thành phần hóa học trong 
não bộ trên quá trình biến chuyên này? 

Lẫy một ví dụ khác: chúng ta gặp một người và tưởng 
người ấy là bạn của mình, nhưng thật ra không phải, 
chúng ta lầm. Khi mới nhìn thì nhìn lầm, nhưng khi biết 
không phải, nhận thức sai lầm chuyển thành nhận thức 
đúng đắn. 

Lại còn vấn đề của những bậc đại hành giả. Những vị 
này khi nhập định, hơi thở gián đoạn, tim ngừng đập. Tôi 
có vài người bạn có khả năng dứt hơi thở và nhịp tim 
trong một thời gian khá lâu. Nếu trạng thái này kéo dài vài 
tiếng đồng hồ, trong thời gian này hoạt động của não bộ ra 
sao? 

Nói như vậy để chứng minh rằng có một hiện tượng 
gọi là tâm thức, hoàn toàn biệt lập với những tế bảo trong 
bộ óc. Mức độ thô lậu của tâm thức gắn liền với con người 
vật lý, tùy thuộc vào não bộ. Nhưng chân tánh của tâm 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 141 


thức lại khác. Tâm thức càng vi tế lại càng tách khỏi các 
thành phần vật lý. 

Đó là lý do vì sao khi nhập định, mọi hoạt động của 
thân vật lý đều gián đoạn nhưng tâm thức vẫn hoạt động. 
Khi ấy, vì những thành phần vật lý đều đã ngừng hoạt 
động nên các tầng tâm thức thô lậu cũng không còn, chỉ 
còn tầng tâm thức vi tế nhất, hiển hiện rõ ràng. 

Tâm thức có rất nhiều loại, tâm thức khi thức, khi ngủ, 
khi ngủ say, và trạng thái vô thức, ví dụ như khi ngất xiu. 
Theo Mật tông Tối thượng Du già, quá trình chết bao gồm 
tám giai đoạn tan rã. Có sự tan rã của năm thành phần đất, 
nước, lửa, gió và không gian. Sau đó là ba giai đoạn tan rã 
gọi là “trắng hiện”, “đỏ tăng trưởng”, “đen cận thành tựu” 
và “ánh sáng chân như” của cái chết. 

Có nhiều người đi qua vài giai đoạn tan rã rồi sống lại. 
Tôi gặp vài người trải qua kinh nghiệm này, họ cực kỳ 
ngạc nhiên, đến gặp tôi nhờ giải thích. Xét theo Mật tông 
Tối thượng Du già, tôi nghĩ họ đi vào một tầng tâm thức 
vi tế nào đó, rồi trở ra. 

Sau khi thấy ánh sáng chân như, người chết bước qua 
giai đoạn tái sinh. Nếu tái sinh vào nơi có cõi trung ấm 
[bardo] thì người chết phải bước qua cõi trung ấm trước. 
Ví dụ nếu tái sinh làm người, người chết sẽ phải bước qua 
cõi trung ấm trước khi nhập thai mẹ. Vì vậy đời sống bắt 
đầu và kết thúc với ánh sáng chân như. 

Phủ nhận sự liên tục của tâm thức thì sẽ không thể nào 


142 _% Pháp Tu Tây Tạng 


giải thích được sự tiến hóa của vạn vật. Nếu chấp nhận 
thuyết Bùng nổ là đúng, vậy cái gì là nguyên nhân phát 
sinh ra sự Bùng nỗ? Nếu cho rằng sự vật có thể hiện hữu 
không cần nguyên nhân, điều này sẽ đưa đến nhiều nghịch 
lý. Còn nếu nói rằng có một đắng sáng tạo toàn năng, cũng 
sẽ dẫn đến rất nhiều nghịch lý. 

Theo quan điểm Phật giáo, có chúng sinh hữu tình 
sống trong môi trường vật lý thiên nhiên, và toàn vũ trụ 
không ngừng biến hóa. Phật giáo nói tâm thức không có 
khởi điểm mà biến chuyền liên tục. Thuyết nảy tuy không 
nhiều nghịch lý, nhưng vẫn đưa đến một vài câu hỏi. Ví 
dụ vì sao tâm thức vi tế lại không bắt đầu không kết thúc? 
Khi giác ngộ thành Phật, tâm vi tế của Phật vẫn còn chứ 
không mất, tại sao? 

Luận cứ chính của thuyết tái sinh là tâm thức trong 
thời điểm hiện tại bắt buộc phải khởi sinh từ tâm thức 
trong thời điểm đi trước. Cứ như vậy truy ngược dòng liên 
tục của tâm thức, về lại thời điểm nhập thai, rồi tiếp tục 
truy ngược về kiếp quá khứ. Theo đó suy ra không lý do gì 
dòng tâm thức liên tục không khởi điểm này lại kết thúc ở 
cuối kiếp sống hiện tại. 

Vì vậy mà phải quan tâm đến những kiếp tương lai. 
Kiếp sau là hạnh phúc hay bất hạnh, đều tùy ở việc làm 
trong hiện tại. Dù đời sống hàng ngày có bận rộn đến đâu, 
chúng ta vẫn không thể bỏ bê không lo tới những kiếp tái 
sinh về sau của mình. 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 143 


C. Vô minh chấp ngã 

Khổ đau có nhiều lý do, nhưng đáng kế nhất vẫn là 
lòng quyến luyến tham đắm. Vì vậy trong mười hai duyên 
khởi, lòng tham được nhấn mạnh ở hai chỉ thứ tám và thứ 
chín, là ái và fhú. 

Gốc rễ của tham là vô minh. Vô minh có nhiều loại, 
nhưng ở đây vô minh chủ yếu là nhận thức sai lầm về 
chân tánh của thực tại. 

Vô minh dù vững mạnh đến đâu cũng vẫn không có 
căn cứ. Vô minh nói ở đây bao gồm hai mặt, là nhận thức 
sai lầm về cái tôi có tự tánh [chấp nhân ngã], và nhận thức 
sai lầm về sự vật có tự tánh [chấp pháp ngã]. 

Nói về khổ đau và vui sướng, thế giới hiện tượng có 
thể chia thành hai thành phần: yếu tố tạo khổ và bản thân 
người chịu khổ. Nhìn bản thân người chịu khổ mà tin là có 
tự tánh, đó là chấp nhân ngã. Nhìn vào yếu tô tạo khổ mà 
tin là có tự tánh, đó là chấp pháp ngã. 

Bây giờ thử nhìn lại chính mình. Thử nhớ lại kinh 
nghiệm vui buồn sướng khổ mình đã trải qua trong quá 
khứ. Khi tâm dấy lên ý tưởng: “Lúc ấy sao tôi vui quá”, 
hay là “Khi ấy sao tôi khổ quá”, hãy tự hỏi “Cái tôi đang 
vui đang buồn đó, vui buồn đến nỗi mãi đến bây giờ vẫn 
còn cảm nhận tràn đây, cái tôi đó, thật ra là gì?” Xét cho 
tận tường xem mình đang lấy thân thể của mình làm cái 
tôi, hay đang lẫy tâm thức của mình làm cái tôi. 

Xét theo quan điểm Phật giáo, khi nhớ lại chuyện vui 


144 % Pháp Tu Tây Tạng 


buồn quá khứ, mang cảm giác sâu đậm là “tôi” đã trải qua 
tất cả những kinh nghiệm đó, ngay lúc ấy, cái “tôi” sừng 
sững hiện ra trong trí giống như một ông chủ, còn những 
tập hợp thân tâm lại giống như đám đây tớ. Cái tôi có vẻ 
như có quyền sử dụng thân tâm. Tuy vậy, cảm giác này 
hoàn toàn sai lầm. Cái tôi có thật, độc lập, giỗng như một 
ông chủ, thật ra không từng có. 

Phật giáo nói thuyết vô ngã. Vô ngã không có nghĩa là 
không có cái tôi nào cả, thật sự cái tôi qui ước vẫn có đó, 
vẫn hành động, tích nghiệp và chịu quả. Nhưng Phật giáo 
phủ nhận khái niệm sai lầm về một cái tôi chủ thê độc lập. 

Tương tự như vậy, nếu dùng luận lý phân tích năm hợp 
thê [ngñ uấn] tạo thành một con người, bao gồm sốc, (họ, 
tưởng, hành và thức [hình sắc, cảm giác, ấn tượng, diễn 
biến tâm lý vật lý, và chủ thức tác động những thành phần 
trên], phân tích cách nào cũng không thể tìm ra năm hợp 
thể thật sự là gì. Khi ta nói “thân của tôi”, đây lại là tập 
hợp của đầu, mình, tay, chân v.v... Đó là cái ta gọi là thân. 
Nhưng nếu phân tích coi đầu có phải là thân, tay có phải là 
thân, sẽ thấy từng bộ phận cơ thể không phải là thân mà 
chỉ là những thành phần tập hợp của cái thường được gọi 
là thân. Tương tự như vậy, bản tay là tập hợp của ngón 
tay, móng tay v.v... Nhưng nếu phân tích xem thật sự bản 
tay là cái gì, sẽ không thể tìm ra. Cứ như vậy, cho đến 
từng phân tử cực vi. Rồi phân tử cực vi này tuy không thê 
chia thành những thành phần vật lý nhỏ hơn, nhưng vẫn có 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 145 


những thành phần phương hướng trong không gian, vẫn 
có sắc tướng. 

Lãnh vực tâm thức cũng tương tự như vậy. Tâm thức 
không có hình sắc, không có thành phần phương hướng 
trong không gian, nhưng lại có thứ tự trong thời g1an. 

Ta thường nói “ý tưởng của tôi ngày hôm nay”, cái gỌI 
là ý tưởng đó, thật ra là tập hợp của dòng tâm thức liên tục 
trải qua trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Ngay cả khái 
niệm về tâm thức cũng chỉ là một cái tên, dùng để chỉ tô 
hợp của nhiều thời điểm tâm thức nối liền liên tục. 

Khi nói tới “tâm của tôi” một cách hời hợt, cái gọi là 


Ass»s 


“tâm của tôi” hiện ra trong tâm thức như một vật thể hoàn 


` 
A &é 


toàn độc lập, có tự tánh. Tương tự như khi nói về “cái tôi”, 
một cái tôi hiện ra trong trí chúng ta sừng sững như một 
ông chủ. Nhìn ra ngoại cảnh cũng vậy, mỗi hiện tượng đều 
hiện ra trong trí chúng ta như một thực thể độc lập. Nhưng 
sự thật không phải vậy. 

Thử lấy ví dụ khác, như “chính phủ”. Chúng ta có thê 
nói “chính phủ nói cái này”, “chính phủ làm cái kia”. Nói 
vậy nghe thuận tai, nhưng nếu suy nghĩ cho kỹ, xem chính 
phủ có cái miệng hay cái lưỡi nào để nói hay không, chắc 
chăn khi ấy sẽ cảm thấy bói rối lắm. 

Hay thử lấy ví dụ “người thợ may”. Có thể thấy ngay 
rằng danh từ này đến từ một chức năng, một hành động, là 
may áo. Nếu không có việc may áo, làm sao có thể nói 
đến thợ may? Nhưng nếu không có người thợ may thì làm 


14 % Pháp Tu Tây Tạng 


sao có được hành động may áo? Hai khái niệm này phải đi 
chung với nhau, lệ thuộc lẫn nhau. Mọi sự đều tương tự 
như vậy. Khi phân tích, sẽ không thể tìm thấy. Chúng ta 
nên để yên mọi sự, đơn giản chấp nhận sự việc là như vậy. 

Ví dụ như tánh không. Tánh Không là một chức năng, 
Vì vậy phải có cái gì thể hiện chức năng ấy. Nếu phân tích 
xem tánh không là gì, chúng ta có thể mơ hồ nói tánh 
không là sự vắng mặt của những hiện tượng có tự tánh. 
Nếu phân tích tường tận hơn, tánh không này, tánh không 
kia, ngay đến tánh không là chân tánh của thực tại, nêu áp 
dụng cùng một biện pháp phân tích truy tìm, cũng sẽ 
không thể tìm ra cái gì thật sự là tánh không. Chúng ta sẽ 
thấy rằng khi nói đến tánh không, hãy còn tùy là tánh 
không như thế nảo, tánh không của cái gì. Vậy duyên khởi 
nghĩa là gì? Nói rốt lại thì duyên khởi chỉ là sản phẩm của 
trí phân biệt. Làm sao lại có thể là sản phẩm của trí phân 
biệt? Lại sinh ra nhiều câu hỏi như vậy. 

Vì vậy Phật giáo nói rằng khi phân tích truy tìm, sẽ 
không có câu trả lời. Nói như vậy không có nghĩa là sự vật 
không hiện hữu, mà là sự vật tùy duyên mà hiện hữu. Nói 
cách khác, sự vật hiện hữu tùy thuộc vào những yếu tố bên 
ngoài. 

Khi chúng ta vì giận dữ hay vì luyến tham mà tâm 
chao động, đó là vì chúng ta nghĩ có cái này tốt, cái kia 
xâu. Có cảm giác cái này tốt cái kia xấu, là vì chúng ta tin 
rằng sự vật vốn có tính chất tốt hay xấu. Tin rằng sự vật 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 147 


vốn có tính chất tốt hay xấu, là vì chúng ta tin rằng thật sự 
có cái xấu, cái tốt trong đời. 

Phật giáo nói răng những trạng thái chao động của tâm 
thức luôn bắt nguồn từ vô minh chấp sự vật có tự tánh. 
Tuệ giác tánh không, là tuệ giác thấy sự vật vốn không có 
tự tánh, có thê được sử dụng làm liều thuốc hóa giải nhận 
thức sai lầm về thực tại. Vì vậy mà nói tâm chấp ngã là 
một trạng thái tâm thức có thể hủy diệt được. 

Tư duy suy nghĩ tận tường về tánh không của chính 
mình và của ngoại cảnh, rồi hãy thử đứng giữa đám đông 
mà im lặng quan sát. Sẽ thấy mình vẫn nhận ra từng 
người, nhưng nhận thức đã thay đôi một cách vi tế. 

Dùng tuệ giác tánh không hóa giải vô minh chấp có tự 
tánh, đó là giải thoát chân chính, là thành tựu niết bàn. Vì 
chúng ta ai cũng có khả năng thành tựu niết bàn, giải thoát 
luân hồi, nên phải biết phát tâm cho mãnh liệt, phải quyết 
chí tận dụng mọi tiềm năng ưu điểm của mình. 


D. Quán tưởng qui y Tam bảo 

Tiếp theo, bài tụng nói về tầm quan trọng của tâm bồ 
đề, là sự phát tâm thành Phật, vì tất cả chúng sinh chứ 
không chỉ vì riêng mình. 

Phải lấy tâm bồ đề rộng lớn như vậy để qui y Tam bảo. 
Qui y Tam bảo có nghĩa là về nương dựa nơi Phật, nơi 
Pháp, và nơi Tăng. 

Muốn qui y Tam Bảo, hãy quán tưởng quanh mình là 


148 œ Pháp Tu Tây Tạng 


toàn thể chúng sinh. Rồi ở khoảng không trước mặt, cách 
khoảng một thước, ngang tầm mắt, hãy quán tưởng đối 
tượng qui y, toàn là ánh sáng. Quán thân Phật phát ánh 
sáng rực rỡ sẽ giúp tâm khỏi bị hôn trầm trì trệ. Ngược lại, 
quán thân Phật nặng và đây sẽ giúp tâm khỏi bị trạo cử 
kích thích. 

Bên phải đức Phật là Bồ tát Quan Tự Tại, thân sắc 
trăng, thể hiện sự thanh tịnh trong sáng. Bên trái đức Phật 
là Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, thân sắc vàng, thể hiện sự tăng 
trưởng. Đức Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của sự tăng 
trưởng của trí tuệ. Thiền quán về đức Quan Thế Âm sẽ 
làm tăng năng lực từ bi. Thiền quán về ngài Văn Thù Sư 
Lợi sẽ làm tăng năng lực trí tuệ. 

Tiếp theo, quán tưởng đức Kim Cang Thủ đứng trước 
mặt Phật. Kim Cang Thủ mang tướng phẫn nộ. Nếu người 
tu gặp chướng ngại vô hình cản trở bước đường tu, tụng 
chú của đức Kim Cang Thủ sẽ giúp dẹp tan loại chướng 
ngại này. 

Cuối cùng là đức Tara đứng sau lưng Phật. Thiền quán 
về đức Tara sẽ giúp người tu được trường thọ. 

Nói về chúng sinh vây quanh, nên quán tưởng phía bên 
trái của mình là tất cả thân quyến phái nam, đứng đầu là 
người cha đời này, và phía bên phải của mình là tất cả 
thân quyến phái nữ, đứng đầu là người mẹ đời này. Sau 
lưng là tất cả mọi chúng sinh khác. Kẻ thù để phía trước 
mặt. Tất cả mọi chúng sinh đều mang thân người, đang 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 149 


chịu mọi khổ não tái sinh trong mọi nẻo luân hồi. 

Quán tưởng vậy rồi, hãy nghĩ rằng ta muốn vui người 
khác cũng muốn vui, ta sợ khổ người khác cũng sợ khô. 
Nhất là những kẻ mà ta gọi là kẻ thù, hay những kẻ mà ta 
cho rằng chỉ đang chực chờ phá rối ta, hay luôn làm ta nổi 
giận, khiến ta vô cùng bực bội khi gặp mặt, cứ quán tưởng 
họ đứng ở trước mặt mình, rồi nghĩ rằng: “Họ cũng là 
chúng sinh như mình. Họ cũng muốn vui, không muốn 
khổ. Nhìn trên phương diện này, họ không khác gì mình, 
đều cùng chung một hoàn cảnh. Chăng cần phải cảm thấy 
giận dữ hay bực bội đối với họ. Dù có giận dữ bực bội 
cách mấy, cũng chăng làm gì được ai. Nếu có thể gây ảnh 
hưởng đến cho kẻ thù thì nuôi tâm thù hận hãy còn có chút 
ý nghĩa, đàng này giận đữ bực bội chỉ khiến chính mình 
thêm phiền não mà thôi”. 

Ví dụ như tôi, là Đalai Lama của xứ Tây Tạng, dù có 
giận đữ hận thù người Trung Quốc cũng chẳng làm gì 
được họ. Họ cũng sẽ chỉ thấy thoải mái thôi, đúng không? 
Nhưng chính tôi lại mất hết tự tại an nhiên. Cảm giác hận 
thù thật ra mang đây tính chất tự hủy hoại. 

Vì vậy mà phải quán tưởng kẻ thù phía trước mặt. Rồi 
đọc câu qui y 21 lần, hay càng nhiều lần càng tốt, 


Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng 
[Namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sanghaya] 


Nêu có thì giờ và nêu muôn, trong khi đọc câu quiI y 


150 s% Pháp Tu Tây Tạng 


với tâm từ bi và lòng quả quyết, quí vị có thể đồng thời 
quán tưởng ánh sáng lớn tỏa ra từ Tam bảo, tan vào thân 
mình cùng toàn thể chúng sinh vây quanh. Quán tưởng tất 
cả mọi tâm lý bắt thiện như tham ái, vô minh, giận dữ, của 
mình và của chúng sinh, đều nhờ luồng ánh sáng lớn này 
mà tan biến hết. 


E. Phát tâm bồ đề 

Muốn phát tâm bồ đề, cần nhớ rằng tất cả mọi loài 
chúng sinh đều giống như mình, đều có khuynh hướng cầu 
an lạc, lánh khổ đau. Sự khác biệt duy nhất, tôi thì chỉ có 
một, mà chúng sinh lại nhiều không kế xiết. Nói cách 
khác, tôi là thiểu số, kẻ khác chiếm đa số. 

Nhớ rằng tôi muốn hạnh phúc, kẻ khác cũng vậy. Tôi 
không muốn khổ, kẻ khác cũng vậy. Kẻ khác và tôi rõ 
ràng có mối liên hệ lớn lao. Tôi lệ thuộc vào kẻ khác. 
Không có kẻ khác, tôi chắc chắn không thể nào có được 
niềm an lạc, quá khứ không thể, hiện tại không thể, tương 
lai cũng không thể. Nếu nghĩ nhiều đến kẻ khác, quan tâm 
tới sự an nguy của kẻ khác, cuối cùng người được hưởng 
phúc lại chính là tôi. 

Nghĩ như vậy để thấy rằng so sánh bản thân với người 
khác thì người khác chắc chắn là quan trọng hơn. Từ đó 
kết luận rằng vui buồn sướng khổ của bản thân dù gì cũng 
chỉ là của một người. Nếu một mình tôi chịu khổ để toàn 
thể chúng sinh được hạnh phúc thì khổ như vậy rất xứng 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 151 


đáng. Ngược lại, nếu vì hạnh phúc của riêng mình mà gây 
khổ cho bao nhiêu người, rõ ràng là có sự không ồn trong 
cách nhìn như vậy. 

Muốn phát tâm bồ đề, phát đại nguyện thành Phật để 
cứu độ chúng sinh, trước hết phải có được tâm địa bình 
đăng. Bình đăng nói ở đây, chính là tâm xả, là trạng thái 
tâm thức an nhiên bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, 
không cảm thấy thân thiết với bạn bè, thù hận với kẻ thù 
hay dửng dưng với người lạ. Phải cố sao cho tâm không 
chao động trước người xa kẻ gần. 

Phương pháp luyện tâm bình đẳng như sau: quán 
tưởng trước mặt mình có ba người ngồi, một là người 
dưng, hai là người bạn thân nhất, ba là kẻ thù ác liệt nhất. 
Rồi quan sát phản ứng của tâm. Sẽ thấy đối với ba người 
này tâm mình phát sinh ba loại phản ứng hoàn toàn khác 
nhau. Tại sao như vậy? 

Người này đối xử với tôi rất tốt, nên tôi gọi là bạn. 
Nhưng có gì bảo đảm người ấy sẽ mãi tốt như vậy? Có thê 
biết chắc bạn sẽ mãi là bạn hay không? Đương nhiên là 
không thể. Ngay trong đời này, đang là bạn thân sống chết 
có nhau, thoắt một cái đã thành hờ hững xa lạ. Sự đời rất 
chóng đổi thay. Thực tế là như vậy. Do đó chắng cần phải 
lưu luyến đến như vậy. Cảm giác thân thiết tuy rất tốt, 
nhưng lưu luyến một cách mù quáng là điều không nên. 

Bây giờ hãy thử nhìn sang phía kẻ thù. Người nảy hôm 
nay đối xử với tôi rất tệ. Nhưng ở đây cũng không thể biết 


152 % Pháp Tu Tây Tạng 


chắc họ sẽ tệ như vậy bao lâu, bao đời. Nghĩ vậy tâm tự 
nhiên sẽ lắng xuống. Người này là bạn, người kia là thù, 
tuy thật đúng như vậy, nhưng tâm không cần phải chao 
động. Đó là bước thứ nhất. 

Bước thứ hai, phải thấy tất cả chúng sinh đều đã từng 
là mẹ của mình trong một kiếp quá khứ nào đó. Nói 
chung, sự sinh ra có tất cả bốn loại, sinh từ thai, từ trứng, 
từ hơi nóng và từ thần thông. Nếu là sinh từ thai hay từ 
trứng thì cần phải có mẹ. Ví dụ như ngày hôm nay, có thê 
nói rằng người mẹ đời này của tôi tuy đã văng bóng vải 
năm trước, nhưng trong những kiếp quá khứ, tất cả mọi 
người đều đã từng là mẹ của tôi, tôi có thể cảm nhận được 
điều này rất rõ ràng. Xét theo lý lẽ có khi không thể biết 
chắc được, nhưng vẫn có thể có được cảm Ølác mỌi người 
đều đã từng là mẹ của mình. 

Từ căn bản này, thử suy nghiệm về tình yêu thương đã 
nhận được từ người mẹ trong quá khứ. Tương tự như vậy, 
thấy ai cũng đã từng là cha, là người thân, là bạn bè của 
mình trong một kiếp quá khứ nảo đó. 

Nếu thật là như vậy, phải nhớ lòng yêu thương chăm 
sóc vô hạn của họ dành cho chúng ta. Vì mỗi người trong 
chúng ta ai cũng đã từng tái sinh vô lượng lần, nên chắc 
chăn ai cũng đã từng là con của mỗi chúng sinh trong cõi 
luân hồi này. Đó là bước thứ ba. 

Bước thứ tư là nhớ lại tình thương yêu trìu mến mà 
mình đã nhận được, không chỉ từ người thân của mình, mà 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 153 


từ tất cả chúng sinh. Sự sống còn của chúng ta hoàn toàn 
tùy thuộc vào người khác. Ví dụ chiếc áo ta đang mặc đây, 
nếu đệt băng gòn thì gòn ấy đến từ cây, cây do người 
trồng và đã phải trồng như vậy từ nhiều thế hệ. Lại ví dụ 
căn nhà này, căn phòng này. Hôm nay trời hơi nóng chứ 
bình thường ở đây rất thoải mái. Sự thoải mái này đến từ 
công khó của nhiều người thợ, đồ mồ hôi làm việc cho 
đến khi tay mỏi, lưng cong. 

Chúng ta có sống được đến hôm nay cũng là nhờ thực 
phẩm. Trong trường hợp của riêng tôi, nêu gom hết số 
bánh mì tôi đã tiêu thụ trong quá khứ ra xếp chồng lại, 
chắc đã cao bằng trái núi. Gom lại số lượng sữa tôi đã 
uống, chắc thành sông thành hồ. Người không ăn chay 
tiêu thụ cả núi thịt. Người ăn chay tiêu thụ cả núi trái cây 
rau quả. Tất cả không từ trời rơi xuống, không từ thinh 
không hiện ra, mà có được là nhờ công lao khó nhọc của 
nhiều người. 

Ngay cả danh vọng trong đời cũng vậy. Tiếng tăm 
không đến từ mình mà từ người khác. Nếu trên đời chỉ có 
một người thì lấy gì để nổi danh? Không có người khác, 
không làm sao có thể có danh vọng. 

Thực phẩm, áo quần, nhà cửa, tất cả đều nhờ vào 
người khác. Chúng ta có thể nghĩ rằng “Nhưng mà tôi trả 
tiền, tôi đưa họ tiền để đổi lấy những thứ này. Không có 
tiền, tôi sẽ chăng có được gì cả”. Nhưng tiền cũng vậy, 
không thể từ một mình mình mà có được. Muốn có tiền, 


154 s% Pháp Tu Tây Tạng 


cũng phải nhờ tới người khác. Đời sống của chúng ta, hiện 
hữu của chúng ta, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. 

Ngang đây quí vị có thể nghĩ rằng: “Nói vậy cũng 
được đi, nhưng đâu phải họ cô ý giúp tôi. Họ làm như vậy 
cũng chỉ vì bản thân của họ mà thôi”. Nói rất đúng. Nhưng 
chúng ta vẫn thường trân quí rất nhiều thứ vốn chăng hè 
quan tâm đến chúng ta. Nếu đồng hồ trên tay tôi rớt xuống 
vỡ nát, tôi sẽ cảm thấy có chút mất mát. Đâu phải vì đồng 
hồ cố ý cư xử tốt lành gì với tôi đâu. Tôi quí nó, chỉ vì nó 
hữu dụng. 

Tương tự như vậy, chúng sinh có thê không cố ý cư xử 
tốt lành với ta, nhưng dù vô tình hay cố ý, công khó của 
họ vẫn giúp đỡ ta nhiều, vì vậy phải biết quí. Cần phải ý 
thức rằng cho dù người khác không cố ý giúp, nhưng thiếu 
họ thì chúng ta không thể sống còn. 

Quán về ơn của chúng sinh là một công phu sâu rộng, 
đòi hỏi nhiều kiên nhẫn. 

Tâm đại bi, đại từ và lòng vị tha là những điều cực kỳ 
tốt lành. Nhiều khi tôi thật sự kinh ngạc trước năng lực 
của con người. Trái tim con người có khả năng phát khởi 
tâm vị tha, quí người hơn cả bản thân. Đó là điều cực kỳ 
hiểm hoi quí giá. Nhưng nếu không có kẻ khác thì đại bị, 
đại từ hay vị tha đều không thể nói tới. Yếu tố quan trọng 
nhất để có thể phát tâm đại từ đại bi là có chúng sinh hữu 
tình. Không có kẻ khác, lấy gì để luyện tâm đại bi? Không 
có kẻ khác, lây gì để luyện tâm yêu thương? Lấy gì luyện 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 155 


lòng vị tha chân chính? Lấy gì để khởi tâm bồ đề ? 

Chắc chăn là không thể. Chúng ta kính ngưỡng Phật, 
Bồ tát và thánh giả, nhưng để luyện năng lực từ bi vị tha, 
chúng sinh quan trọng hơn cả Phật. Theo đó, sự sống còn 
của chúng ta phụ thuộc vào lòng tốt của kẻ khác, và cả 
mọi thành tựu trên con đường tu cũng phụ thuộc vào kẻ 
khác. 

Lại lẫy ví dụ khác: muốn luyện tâm từ bi, chúng ta cần 
biết độ lượng. Thiếu độ lượng sẽ không sao có thể tu. Tâm 
thù hận giận dữ là chướng ngại lớn nhất của lòng từ bi. Độ 
lượng là chìa khóa hóa giải tâm giận dữ thù hận. Muốn tu 
tâm độ lượng, chúng ta cần một kẻ thù. Kẻ thù đương 
nhiên không muốn giúp chúng ta, nhưng việc làm của kẻ 
thù lại có khả năng giúp chúng ta tu tâm độ lượng. 

Lúc phải đối diện với kẻ thù là cơ hội ngàn vàng để tu. 
Tất cả chúng sinh, nhất là kẻ thù, đều quan trọng cho quá 
trình chuyền hóa tâm thức. Con đường tu tập của chúng ta 
hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ khác, và cả sự sống còn của 
chúng ta cũng lệ thuộc vào kẻ khác. Nhìn như vậy, sẽ thấy 
tất cả chúng sinh đều cực kỳ quí giá chứ không phải chỉ 
bạn bè thân thiết mới đáng quí. Đó là bước thứ tư của 
phương pháp thiền quán này. 

Bước thứ năm là phát huy nguyện vọng muốn đền trả 
ơn nặng của chúng sinh. 

Bước thứ sáu là thấy mình và người hoàn toàn bình 
đăng. Bình đẳng ở đây có nghĩa là ta muốn an lạc, thoát 


156 % Pháp Tu Tây Tạng 


khổ đau, thì người khác cũng vậy. Hiểu như vậy thì có 
được tâm bình đẳng giữa mình và người. Phải thấy người 
khác cũng tựa như thân thê của chính mình. Khi gặp việc 
nguy hiểm, ta luôn cô gắng bảo vệ toàn thân không bỏ sót 
bộ phận thân thể nảo. Đối với chúng sinh, cần có thái độ 
thấy chúng sinh là “của mình”. Chúng sinh đau đớn thì 
mình đau đớn. Khi cảm giác như vậy bao trùm khắp cả 
chúng sinh thì mỗi chúng sinh sẽ là một thành viên trong 
đại gia đình. Bất cứ ai đau, ta cũng đau. Đó là bước thứ 
sáu. 

Bước thứ bảy là suy nghĩ về khuyết điểm của lòng vị 
kỷ. Tôi thường nói với mọi người răng hành động vị kỷ dù 
trên căn bản là nhắm tới lợi ích bản thân, nhưng thật ra chỉ 
đem lại vẫn đề mà thôi. Sát sinh, trộm cắp, dối láo, đều là 
việc bất thiện, không những đối với tôn giáo, mà pháp luật 
cũng không chấp nhận. Tất cả những hành động này đều 
phát sinh từ lòng vị kỷ. 

Làm người, mọi tranh chấp giữa vợ chồng, cha mẹ, 
con cái, hàng xóm, quốc gia, đều sinh ra từ nỗi xáo trộn 
mê muội trong tâm con người. Tất cả những việc làm đáng 
tiếc này đều phát sinh từ lòng vị kỷ. 

Ngược lại, tâm vị tha là chìa khóa mở cánh cửa hạnh 
phúc. Nếu luôn hết lòng vì người khác, mở rộng tâm 
mình, thành thật với người, như vậy chính mình cũng sẽ 
được lợi. Sẽ rất dễ có nhiều bạn tốt, nói ví dụ vậy. 

Tôi hay nghĩ rằng người tị nạn Tây Tạng sống lưu 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác & 157 


vong, chỉ cần thành thật và lương thiện, có một nụ cười 
trên môi, là có được rất nhiều bạn. Cho dù có đi lạc đến xứ 
Liên xô chăng nữa, cũng sẽ có nhiều bạn tốt. Nhưng nếu 
ích kỷ tự cao, khinh miệt người khác, thì dù ở đâu cũng 
không thê có bạn. 

Phải nuôi tâm vị tha, lo cho người khác hơn cả cho bản 
thân, cứ như vậy sẽ gặt hái nhiều lợi lạc. Mọi phát triển 
tâm linh, mọi thành tựu trên đường tu, mọi kiếp tái sinh 
tốt lành về sau, thậm chí thành tựu giải thoát, vô thượng 
bồ đề, tất cả đều dựa vào tâm địa vị tha. 

Vì lòng vị kỷ mà sát sinh, kết quả sẽ là khổ đau mệnh 
yếu. Vì lòng vị tha mà bảo vệ sự sống, kết quả sẽ là được 
kiếp tái sinh tốt lành và đời sông dài lâu. Quả của nghiệp 
trộm cắp là bần cùng. Quả của nghiệp bố thí là sung túc. 
Quả của dối láo là tâm mê mờ, và quả của lời nói thật là 
tâm trong sáng. Bắt cứ hành động vị kỷ nào cũng mang lại 
khổ đau, bất cứ hành động vị tha nào cũng mang lại lợi 
lạc. Dù xét từ kinh nghiệm hàng ngày hay xét từ kinh 
nghiệm thiền định, vẫn sẽ thấy sự tương ứng giữa quả ác 
với hành động vị kỷ, giữa quả thiện với hành động vị tha. 

Bước thứ chín là thật sự hoán chuyền vị trí giữa mình 
và người. Trạng thái tâm thức này thành thục được nhờ 
tám bước chuyền hóa trước. Ngang đây, một cách rất tự 
nhiên, trong lòng chúng ta luôn thôi thúc mong mỏi lợi lạc 
cho tất cả chúng sinh. Đến đây có thể bắt đầu thiền theo 


ˆsa 2) 


phương pháp “cho và nhận”. Quán tưởng mình nhận vào 


158 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


tất cả mọi khổ nạn của kẻ khác - đó là đại bi. Rồi lại quán 
tưởng mình cho đi tất cả mọi an lạc và hạt giống tạo an lạc 
- đó là đại từ. 

Bước thứ mười là cái thường được gọi là “tâm nguyện 
phi thường”. Đây là tâm nguyện mãnh liệt muốn gánh lây 
trách nhiệm đối với chúng sinh. Tâm nguyện này thành 
thục được nhờ chín bước tu trước. 

Rồi tâm nguyện phi thường sẽ chuyền thành tâm bồ đè, 
nghĩa là cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Đây là bước 
thứ mười một và cũng là bước cuối cùng của phương pháp 
phát tâm bồ đề này. Phương pháp này kết hợp hai phương 
pháp phát bồ đề tâm của ngài Vô Trước! và của ngài Tịch 
Thiên”. 

Với tâm bồ đề như vậy, đọc những dòng sau đây: 

Con xin về nương dựa 

nơi Phát Pháp và Tăng 

cho đến khi giác ngộ. 
Nương theo lực tu hành 

của su hạnh toàn hảo 
nguyện trọn thành Phật đạo 
vì lợi ích chúng sinh. 

Lặp lại những dòng trên với tâm lòng vị tha mạnh mẽ 
trong sáng. Từng chữ đọc lên, như lấy dầu châm cho ngọn 
lửa cháy bừng phía bên trong. 





' Asangha. 
? Shantideva. 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 159 


Câu này nên đọc ba lần hay nhiều hơn. Đọc tiếng Anh 
hay đọc theo ngôn ngữ mẹ đẻ đều được. 


F. Hồi đáp 

Hỏi. Thưa ngài, nói việc thăng trầm trong đời có là do 
nghiệp gieo trong quá khứ, như vậy sẽ khiến người ta dễ 
chấp nhận chuyện đời hơn; nói gieo nghiệp xấu sẽ gặt quả 
xấu sẽ giúp con người tự chế ngự không làm điều bất 
thiện; những điều này tôi có thể hiểu được. 

Tuy vậy, xin hỏi muốn sống một cuộc sống đàng 
hoàng ngay thăng, có nhất thiết phải tin có kiếp trước kiếp 
sau hay không? 

Đáp. Chắc chắn là không. Tôi thường nói cho dù quí 
vị có tin Phật giáo hay không, vẫn nên sống với trái tim 
nhân hậu. Điều này không đòi hỏi phải tin vào kiếp trước 
kiếp sau, cũng không cần tin vào thuyết nhân quả của Phật 
giáo. Sống nhân hậu tự nó đã là một tôn giáo rồi. 

Tôi thật sự tin rằng những người vô thần chống đối tôn 
giáo vẫn có thể là những con người nhân hậu. Tôi đã từng 
gặp vài người như vậy, họ sống theo lương tri, hy sinh 
trọn đời cho quần chúng. Có nhiều người rất tốt, tuy 
không tin vào thuyết tái sinh của Phật giáo. 

Tôi thường nói lòng yêu thương nhân ái là tôn giáo 
chung của nhân loại. Vì hôm nay chúng ta nói về Phật 
giáo, nên tôi trình bày lòng nhân ái qua tầm nhìn của Phật 
giáo. Người không có tỉnh thần Phật giáo vẫn có thể cố 


1600 s Pháp Tu Tây Tạng 


găng sống nhân hậu, điều này đương nhiên là có thê được. 

Tuy vậy, nếu không tin có giác ngộ viên mãn thì vẫn 
đề phát tâm bồ đề đương nhiên không cần đặt ra, vì tâm 
bồ đề chính là tâm nguyện muốn đạt giác ngộ viên mãn. 

Hỏi. Thưa ngài, khi ngài nói về phần tâm thức vi tế, 
có sự khác biệt nào không giữa tâm thức, tâm thức của cái 
øì, và tâm thức cho cái gì? 

Đáp. Nói chung khó lòng nói đến tâm thức mà không 
nói đến đối cảnh của tâm thức, vì ngay chính chữ tâm thức 
đã có nghĩa là nhận thức đối cảnh. 

Xét trên phương diện hành động, tôi nghĩ chữ tâm thức 
tương ứng với phần thô lậu của tâm. Còn phân tâm thức vi 
tế chỉ hiển lộ trong tâm người bình thường ở trạng thái vô 
thức, ví dụ khi ngất xỉu. 

Nói về tám giai đoạn tan rã của quá trình chết, giai 
đoạn thứ bảy là giai đoạn đen cận tử. Giai đoạn nảy có 
hai: một là vẫn còn giữ lại phần ký ức vi tế, hai là mất tất 
cả mọi ký ức. Ở đây, kinh nghiệm ánh sáng chân như này 
có được là do nghiệp lực. 

Cũng giống như quá trình tan rã tự nhiên của năm hợp 
thể. Năm hợp thể có được cũng do nghiệp lực. Quá trình 
tan rã như vậy xảy ra một cách tự nhiên. 

Ngoài ra cũng có trường hợp nhờ thiền định, vận dụng 
khí vi tế v.v., mà người tu có được kinh nghiệm ánh sáng 
chân như. Trong trường hợp này, người tu dựa vào khả 
năng thành tựu của mình để có được kinh nghiệm ánh 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 161 


sáng chân như trong thiền định. Người tu bước vào tầng vi 
tế của tâm thức, an định trong đó, hoản toản tỉnh thức, 
không lúc nào mất đi sự tự chủ. Rồi vận dụng loại kinh 
nghiệm thiền định này để quán về tánh không của thực tại. 


Hỏi. Nếu chết là trạng thái cuối cùng của tâm thức, 
vậy ma qui là gì? Ngài có đã từng gặp ma qui chưa? 

Đáp. Tôi nhớ lúc bé tôi rất sợ ma. 

Theo Phật giáo, thế giới này có sáu đường tái sinh, 
tương đương với nhiều mức độ khổ đau an lạc khác nhau 
trong cõi sống. Còn nếu nói về mức độ thô lậu vi tế của 
hình sắc, cảm giác và ý tưởng, thì chúng sinh được chia 
thành ba cõi: dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 

Ma qui có thể thuộc về bất cứ cõi nào trong ba cõi nói 
trên. Tương tựa như người ta, ma qui cũng có kẻ tốt, kẻ 
xấu, kẻ thiện, kẻ ác. Như vậy đó. 


Hỏi. Thưa ngài, có thể nào chứng duyên sinh mà 
không cần phải tích tụ công đức, thanh tịnh nghiệp 
chướng? 

Đáp. Tâm người bình thường vẫn có thể thấy được 
duyên sinh, không cần phải diệt trừ tất cả mọi nghiệp 
chướng. Dựa trên thuyết duyên sinh này đề chiêm nghiệm 
về tánh không, rồi sẽ có lúc hiểu được tánh không. Dùng 
lý trí suy nghĩ, quán niệm, từ từ sẽ cảm nhận được tánh 
không. 

Ở đây cần phải phân biệt hai loại tâm thức khác nhau, 
đó là tâm trực chứng duyên sinh, và tâm hiểu về duyên 


162 % Pháp Tu Tây Tạng 


sinh. Muốn có kinh nghiệm trực chứng tánh không, hay 
duyên sinh, cần phải giảm bớt năng lực của phiền não ô 
nhiễm. Sau đó, mỗi khi thiền quán về tánh không lại càng 
làm nghiệp chướng mỏng hơn. 

Rồi quí vị sẽ thấy trực chứng tánh không thật ra không 
phải là khó khăn gì cho lắm. 

Hỏi. Thưa ngài, ngài nói “cái tôi” giống như ông chủ. 
Tôi không hiểu rõ lắm nói như vậy nghĩa là sao. Có phải 
có cái gì trong người, khiến chúng ta suy nghĩ hành động? 
Cái ngã chăng? 

Đáp. Chúng ta không thể phủ nhận hiện hữu của “cái 
tôi”. Không ai có thể kiếm ra cái tôi là gì cả, nhưng cái tôi 
thật sự có đó. Cái tôi có đó, vì cái tôi là kết quả của sự giả 
danh. Ngã, hay “cái tôi”, không thê tự sinh, tuy vậy có rất 
nhiều tôn giáo cô không thuộc Phật giáo giải thích răng có 
một cái tôi tự có, tự đủ, hoàn toàn nằm ngoàải hợp thê thân 
tâm của con người. Thuyết này nói rằng thân thê tuy thay 
đổi, nhưng bản ngã vẫn trường tồn, duy nhất. Loại ngã này 
Phật giáo không chấp nhận. Ngã như vậy gọi là a#na, 
chính chữ zữna đã tượng trưng cho một hiện hữu chắc thật 
và độc lập. 

Rõ ràng là khi tâm thay đổi, cái tôi cũng tự nhiên thay 
đổi. Khi đau ôm, chúng ta có thể nói “tôi bệnh”, “tôi đau”. 
Tuy không phải là “cái tôi”, nhưng qua đó chúng ta có thể 
nói về mình. 


Hỏi. Thưa ngài, ngài nói với chúng tôi rắng thê giới 


Chương 5. Khai Mở Trí Giác s 163 


này không khởi điểm, không kết thúc. Chúng tôi lại được 
nghe rằng khúc giữa, cái gọi là thế giới hiện tượng, cũng 
không có nốt. Không đầu, không đuôi, không khúc giữa. 
Vậy chúng ta đang đứng ở đâu? 

Đáp. Chính đức Phật cũng nói như lời tôi vừa giải 
thích. Ngài nói rằng “Điều gì sinh ra từ nhân duyên là vô 
sinh”. Câu này có nghĩa là các hiện tượng vừa được sinh 
ra, vừa không được sinh ra. Phật giáo chấp nhận tâm thức 
không bắt đầu, không kết thúc, là vì thấy được tâm thức có 
nhiều chức năng và nhiều tầng lớp. Một khi đã chấp nhận 
quan điểm này, cứ xét theo lẽ hợp lý là có thê giải thích và 
tin chắc được rằng tất cả mọi biến hóa đều khởi từ nền 
tảng vô thủy vô chung của tâm thức. 

Sự vật có nhiều chức năng khác nhau, vì vậy ta có thể 
thấy được rằng không thể có điều gì có tự tánh, tự sinh, tự 
tôn, mà lại không bị những chức năng khác nhau đó tác 
động, vì vậy chân tánh của sự vật bắt buộc phải là tánh 
không. Trên nền tảng của tánh không, tất cả mọi chức 
năng mâu thuẫn đều có thể hiện hữu, vì vậy mà nói sự vật 
như huyễn mộng. 

Tánh Không trong nghĩa Shunyafa phải là tánh không 
của một vật hiện hữu, nằm trong thực tại. Tính chất của 
mỗi hiện tượng đều là tánh không, là sự không có tự tánh. 

Tánh Không là một đặc tính, là chân tánh của sự vật. 
Sự vật sinh ra từ nhân duyên có tính chất chuyền biến liên 
tục. Ngoài ra, nhờ đâu sự vật lại có thể chuyển biến liên 


1644 s% Pháp Tu Tây Tạng 


tục? Nhờ tính chất của sự vật vốn là Không. Đã nói tính 
chất thì phải là tính chất của một cái gì đó. Nếu không có 
gì hiện hữu cả thì cũng chắng có tính chất nào để mà nói 
tỚI. 


165 


Chương 6 


Đường đi của Phật 


166 











`. 


T 
Ỗ 





Phật Thích Ca và Nhị Đại Đệ Tử 
Tôn Giả Xá Lợi Phất và 


Tôn Giả Đại Mục Kiên Liên 


167 


A. Quán tâm bồ đề 

Một vị thầy Ấn Độ tên Haribhadra có viết rằng tâm bồ 
đề là trạng thái tâm thức đến từ nguyện vọng mong mỏi 
chúng sinh thoát cảnh luân hồi, đi cùng với ý chí muốn 
thành Phật để cứu độ chúng sinh. Đại nguyện cầu giác ngộ 
được biểu hiện bằng tâm từ bi hướng về toàn thể chúng 
sinh, và đây cũng chính là tuệ giác hướng về giác ngộ. 

Muốn đạt giác ngộ, trước tiên phải thành tựu niết bàn. 
Muốn thành tựu niết bàn, phải chứng ngộ tánh không. 

Ngay như công phu rất căn bản là qui y Tam Bảo, là 
yếu tố quyết định người tu có phải là Phật tử hay không, 
người tu cũng phải trực chứng tánh không rồi mới có thể 
đạt tới tâm qui y thật sự thuần tịnh. Vậy ngay cả công phu 
qui y Tam Bảo cũng có nhiều mức độ thành tựu khác 
nhau. 

Nói về con đường tu chứng, một người không phải là 
Phật tử vẫn có thể có gắng tìm hiểu về tánh không, nhờ 
hiểu tánh không mà tin có sự tận diệt của khổ đau gọi là 
niết bàn. Từ đó khởi lòng tin nơi Phật pháp, nhờ vậy mà 
cảm thấy kính ngưỡng vị thầy đã dạy về tánh không, kính 
ngưỡng những người đang bước trên con đường tu chứng. 
Nói chung, người tu có hai loại, hoặc là dựa vào lý trí để 


168 œ Pháp Tu Tây Tạng 


tu, hoặc là dựa vào lòng tin để tu. Phương pháp thích hợp 
nhất cho người có căn cơ cao là dựa vào lý trí để tu. 

Qui y Tam bảo rồi thì trở thành Phật tử. Nhưng có là 
Phật tử Đại thừa hay không hãy còn tùy lúc qui y có phát 
đại nguyện vì chúng sinh mà cầu quả vị giác ngộ cao nhất 
hay không. Vì lý do này, hai công phu qui y Tam bảo và 
phát tâm bồ đề thường đi chung với nhau. 

Tiếp theo là tích lũy công đức bằng cách trì tụng Thất 
Chi Phổ Hiền. Thất Chi Phổ Hiền này nằm trong kinh Hoa 
Nghiêm'. Ngoài ra, kinh Bát Nhã Ba La Mật cũng có 
nhắc đến. 

Một là đảnh lễ Phật đà. Bài tụng nói rất rõ, tôi nghĩ 
không cần giải thích thêm. Lạy Phật sẽ giúp quí vị trị tâm 
kiêu ngạo. 

Hai là cúng dường Tam bảo. Đây là thuốc hóa giải tâm 
ích kỷ. 

Ba là sám hối tội chướng, nhìn nhận những hành động 
sai quấy của mình. Sám hối giúp hóa giải ba chất độc 
tham sân và sĩ. 

Bồn là tùy hi công đức, nhằm hóa giải lòng ganh ghen 
đồ kị. 

Năm là xin Phật chuyên Pháp luân, là thuốc hóa giải 
mọi ác nghiệp đã phạm đối với kinh điển và các bảo vật 
tượng trưng cho Tam bảo. 





' Avatamsaka Sutra. 
? The Perƒection of Wisdom Sutra, Phạn:Prajna-paramita-sutra. 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 169 


Sáu là xin Phật ở đời, nhằm hóa giải ác nghiệp phi 
báng các đẳng giác ngộ. 

Bảy là hồi hướng công đức, nhằm hóa giải tà kiến, 
nhất là tà kiến không tin nhân quả nghiệp báo, cho rằng 
quả không đến từ nhân. 


B. Thiền chỉ 

Vị nào muốn thiền chỉ để đạt định (shama/a) thì, như 
đã nói, nên lựa một chỗ ngồi cách ly, yên tịnh để tu trong 
vài tháng. Tôi nghĩ việc này không phải ai cũng làm được. 
Tuy vậy, trong đời sống hàng ngày, vẫn có thể thu xếp 
chút ít thời gian để tu thiền chỉ, giúp tâm an định phần 
nào. Quí vị có thể chọn bất cứ một điều gì để làm đề mục 
thiền chỉ. Trong bài tụng này, đề mục quán tưởng được 
chọn là đức Phật cùng bốn vị đại Bồ tát Quan Tự Tại, Văn 
Thù Sư Lợi, Kim Cang Thủ và Tara. 

Nếu muốn thiền chỉ, nên chú tâm vào đức Phật ở chính 
giữa, không cần chú ý nhiều đến bốn vị đại Bồ tát xung 
quanh. Quán tưởng Phật phát ánh sáng rạng ngời, thân 
Phật đầy và nặng. Làm như vậy để giúp tâm trụ vững, giải 
tỏa bóng tối. 

Muốn hình ảnh trong quán tưởng được rõ ràng thì nên 
chọn một tượng Phật to lớn, có nhiều chỉ tiết rõ ràng, ngồi 
học từng chi tiết cho thật kỹ. Rồi khi ngồi thiền ráng nhớ 
lại hình ảnh Phật đã học. Một khi ảnh Phật hiện ra trong 
quán tưởng, phải dùng năng lực chánh niệm để giữ hình 


170 % Pháp Tu Tây Tạng 


ảnh ấy lại. Phải dùng tâm nắm lấy hình ảnh. 

Muốn đạt định (sbarnarha), tâm cần hội đủ hai yếu tố 
chính là tĩnh và sáng. Các bộ luận của ngài DI Lạc và Vô 
Trước có nói về năm chướng ngại của thiền chỉ, và tám 
biện pháp đối trị. 

Chướng ngại đầu tiên là làm biếng. Biện pháp đối trị 
có hai, một là hiểu được lợi ích của định tâm và hai là 
quyết tâm muốn đạt định. Phải có lòng tin vững chắc nơi 
phương pháp tu định thì mới trị được bệnh làm biếng. 

Dù không thể sánh với các bậc hành giả cao, nhưng 
trong đời sông hàng ngày hễ tâm an định được chừng nào 
sẽ khiến trí óc bén nhạy, bớt trì trệ chừng nấy. Tu như vậy 
sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, bớt nhọc mệt. Đây là điều rất hữu 
dụng. 

Chưa đạt định sẽ không thể thiền quán để khai tuệ (7ì 
bát xá na - vipashyana). Không thê nhập định thì quán 
tưởng thân Phật sẽ không mang lại ích lợi gì cả. Phải từ 
trong định mà quán thân Phật, có như vậy phương pháp tu 
này mới có hiệu quả, mới tạo tác dụng. Tất cả những điều 
này đều tùy thuộc vào khả năng nhập định của người tu. 

Biện pháp thứ hai để chống bệnh làm biếng là lòng 
quyết tâm muốn đạt định, đạt lực, đạt trạng thái nhu 
nhuyễn của thân và tâm. Bốn điều này là kết quả có được 
khi đạt định, và cũng là thuốc chữa bệnh làm biếng. 

Chướng ngại thứ hai là quên mất đề mục thiền. Muốn 
chữa bệnh này tâm phải giữ chánh niệm, phải luôn nắm 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 171 


giữ đề mục thiền. 

Chướng ngại thứ ba là trạo cử và hôn trầm, có nghĩa là 
kích thích và trì trệ. Muốn chữa bệnh nảy phải giữ tâm 
nhanh nhẹn tỉnh táo. 

Hai trạng thái trạo cử và hôn trằm có nhiều mức độ thô 
lậu vi tế khác nhau. Có một trạng thái tâm thức hoàn toàn 
trì trệ, khiến tâm bị chìm đắm. Trì trệ đến nỗi đề mục quán 
tưởng không hiện, tâm người thiền cũng không chút tỉnh 
táo, tất cả đều mờ mịt trống trơn. 

Ngoài ra còn một trạng thái hôn trằm khiến đề mục bị 
lu mờ mắt ánh sáng. Hôn trầm còn có nghĩa là chìm đăm, 
năng lực của tâm thức chùng xuống, như bị lún xuống 
bùn. Hôn trầm thô lậu là đánh mất đề mục quán tưởng. 
Hôn trầm vi tế là đề mục tuy vẫn còn, nhưng hình ảnh 
không được rõ. 

Trạo cử là trạng thái thiếu tập trung, tâm tán loạn theo 
đủ loại đối cảnh, không thể an định. Trạo cử vi tế là tâm 
vẫn còn giữ đề mục quán tưởng, nhưng phần lớn độ tập 
trung đã bị xao lãng. Để tránh loại trở ngại này, phải dùng 
thuốc hóa giải là tâm bén nhạy tỉnh táo. 

Để tâm thư giãn quá độ sẽ bị hôn trầm. Bắt tâm tập 
trung quá độ sẽ bị trạo cử. Muốn đừng vướng hai loại 
chướng ngại này, phải điều chỉnh sao cho tâm giữ được 
mức độ quân bình, không quá chùng cũng đừng quá căng. 

Làm sao thoát hôn trầm và trạo cử? Phải tùy trường 
hợp mà siết chặt hay nới lỏng độ tập trung của tâm. Gặp 


172 % Pháp Tu Tây Tạng 


loại hôn trầm rất vi tế thì phải tăng cường độ tập trung. 
Còn gặp phải loại hôn trầm thô lậu, tốt nhất nên tạm 
ngưng buổi ngồi thiền, nhớ lại những kỷ niệm vui tươi dễ 
chịu để lên tinh thần. Hoặc ra ngoài dạo một vòng cho 
thoáng mát. 

Nếu gặp loại trạo cử vi tẾ, phải biết giảm cường độ tập 
trung. Còn khi gặp trường hợp trạo cử thô lậu thì nên nhớ 
lại những việc buồn để giảm bớt độ kích thích. Nói chung 
muốn thoát hai loại chướng ngại này, người tu phải dựa 
vào kinh nghiệm riêng của mình đề tự tìm cách quân bình 
mức độ tập trung. 

Đề mục thiền chỉ có nhiều loại, không nhất thiết phải 
chọn một món vật cụ thể bên ngoài làm đề mục mà có thể 
chọn một đề mục nội tại như là minh chú, chủng tự, hay là 
ánh sáng trong khí huyệt. Điều này được giải thích rõ 
trong Mật tông Tối thượng Du già. 

Cũng có phương pháp chọn tâm thức làm đề mục thiền 
chỉ. Phương pháp này lúc đầu rất khó, vì đối cảnh ở đây là 
tâm, mà tâm cũng chính là chủ thể hành thiền. Nếu chọn 
phương pháp tu này, lúc mới bắt đầu tu quí vị phải ráng 
phát huy ý muốn trụ tâm nơi tâm, rồi dùng chánh niệm giữ 
vững ý muốn này. Phải tu tập như vậy cho thật lâu thật 
quen, rồi ra mới có thể trực tiếp trụ tâm nơi tâm, bằng 
không rất khó. Chúng ta thường nói về tâm, luôn vận dụng 
tâm, nhưng thấy được tâm là điều rất khó. 

Hai chướng ngại tiếp theo, một là không áp dụng biện 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 173 


pháp hóa giải khi gặp trạng thái trạo cử hay hôn trầm, hai 
là áp dụng biện pháp hóa giải khi không cần thiết. 

Có tất cả chín giai đoạn trên con đường tu chỉ. Khi đạt 
đến giai đoạn thứ bảy hay tám, mọi chướng ngại gần như 
không còn. Khi ấy nếu còn tiếp tục áp dụng biện pháp hóa 
giải thì điều này sẽ tạo trở ngại cho sự định tâm. Gặp 
trường hợp như vậy, biện pháp hóa giải tốt nhất là giữ tâm 
bình đẳng. 

Tâm bình đẳng có rất nhiều loại. Bình đẳng có khi là 
cảm giác trung tính. Bình đăng cũng là tâm không phân 
biệt khi hướng về chúng sinh. Ở đây, bình đẳng có nghĩa 
là không áp dụng biện pháp hóa giải khi không cần thiết. 

Đó là năm loại chướng ngại và tám biện pháp hóa giải. 

Muốn dốc công tu thiền chỉ, có một yếu tô rất quan 
trọng cần quan tâm, đó là cách ăn uống. Trong suốt thời 
Ø1an tu thiền chỉ, ăn chay đặc biệt có tác dụng tốt. 

Theo y học Tây Tạng, nếu từ nhỏ đã quen ăn chay thì 
ăn chay là tốt nhất. Nhưng nếu lớn rồi mới bắt đầu ăn 
chay, có khi sẽ khiến khí mạch trong người bị xáo trộn. 
Tai có thể nghe tiếng gió, tay chảy mô hôi, tâm thần xáo 
trộn bất an. Những điều này tạo trở ngại lớn cho thiền chỉ. 
Ngoài trường hợp nảy ra, ăn chay là tốt nhất. 

Buổi tối nên ăn ít một chút. Hay hơn hết là nên nhịn ăn 
buổi tối, nếu không chỉ nên ăn bữa nhẹ. Cũng không nên 
đi ngủ trễ, rắng ngủ sớm, dậy sớm. 

Thời gian tốt nhất để thiền chỉ là buổi bình minh. Nhất 


174 % Pháp Tu Tây Tạng 


là khi đã thức dậy nhưng giác quan vẫn chưa hoàn toàn 
tỉnh táo, rất dễ được kết quả tốt. Nếu có thê thu xếp ngồi 
thiền vào lúc đó, quí vị sẽ thấy kinh nghiệm trực tiếp về 
ánh sáng chân như không phải là điều khó. Đương nhiên 
điều này cũng còn tủy vào căn duyên của mỗi người. 

Mật tông Tối thượng Du già còn nhiều phương pháp 
khác, nhưng quí vị nếu chưa nhận pháp quán đảnh thì 
không thể tu theo. 

Ngoài ra, còn một phương pháp rất hay là thiền trong 
giác mơ. Muốn hảnh trì theo phương pháp này, khi mơ 
phải biết là mình đang mơ, rồi từ trong mơ tự chủ ngồi 
thiền. Tâm trong giấc mơ vi tế hơn, vì vậy thiền với tâm 
trong mơ sẽ tốn ít công sức mả lại có thể vận dụng được 
những tầng tâm thức sâu hơn. Nếu làm được như vậy, 
chúng ta có thể hoạt hiện một loại “thân trong mơ”. Loại 
thân này rất đặc biệt, không liên quan đến thân vật lý. Là 
một loại thân vi tế, vì vậy có thể đi đến nhiều nơi, làm 
nhiều việc. Tôi nghĩ loại thân này là gián điệp tài tình 
nhất. Có được thân nảy sẽ dễ hoàn thành nhiều trách 
nhiệm, không sợ bị bắt, không sợ ai khác thấy được mình. 

Loại công phu này chủ yếu nhằm vào khả năng vận 
dụng thân vi tế và tâm vi tế, chỉ thấy có trong mật tông. 
Trong nhiều trường hợp người tu vì lớn tuổi hay bệnh tật, 
không thể nhìn bằng mắt, vì mất thuộc thân thô lậu. 
Nhưng nhờ thành tựu tâm linh, họ có thể đọc kinh sách 
bằng đầu ngón tay. Đây là một loại thần thông có được 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 175 


nhờ định tâm, trong Phật giáo hay ngoài Phật giáo gì cũng 
có thể làm được. 


Œ. Tụng chú 

Tiếp theo là phần tụng chú. Thông thường khi hành trì 
công phu hàng ngày, sau khi quán tưởng, thiền định, nếu 
còn thì giờ thì tụng chú. 

Trong khi tụng chú, quán tưởng chủng tự của Phật và 
Bồ tát như chỉ dẫn trong bài tụng (xem Phụ lục 2). Năm 
chủng tự là MUM (vàng ròng), HRIH (trắng), DHIH 
(vàng), HUM (xanh biển đậm), TAM (xanh lá). Chủng tự 
có thể được quán tưởng bằng chữ Phạn, mẫu tự la tinh, 
hay loại chữ gì khác cũng được. 

MU là âm đầu của chữ Muni, hồng danh đức Thích Ca 
Mâu Ni. Chữ MU cộng với chóp mũ trên đầu, đọc thành 
MUM. Chóp mũ trên đầu gọi là Bindu, âm “em mở”, 
tượng trưng cho tánh không, và MU là thực tại qui ước. 
MUM là sự kết hợp giữ tánh không và hiện tượng qui ước. 

HRIH là chủng tự của đức Quan Tự Tại, vì đây là 
chủng tự của đức Phật A di đà, là đẳng Như lai Pháp chủ 
bộ Phật của ngài Quan Tự Tại. 

DHIH âm Phạn có nghĩa là trí tuệ. Đức Văn Thù Sư 
Lợi là hiện thân của trí tuệ, vì vậy đây là chủng tự của 
ngài. 

HUM là chủng tự của đức Kim Cang Thủ, là hiện thân 


176 % Pháp Tu Tây Tạng 


của ý Phật. HUM cũng là chủng tự của Phật Bất động', là 
vị Như lai Pháp chủ bộ Phật của đức Kim Cang Thủ. 

TAM là chủng tự của đức Tara. Cũng giống như chữ 
MU, TA là âm đầu của Tara, cộng thêm chóp mũ trên đầu 
thành chữ TAM. 

Màu sắc của năm chủng tự này tương ứng với màu sắc 
của năm vị Phật và Bồ tát. Mỗi chữ được bao quanh băng 
minh chú riêng. Chúng ta nên đọc cả năm minh chú, cảng 
nhiều lần càng tốt. 


OM MUNI MUNI MAHA MUNIYE SVAHA là minh 
chú của Phật Thích Ca Mâu NI. MUNNI (Mẫu m) có nghĩa 
là người-có-khả-năng (năng nhân), MAHA MUNI có 
nghĩa là người-vĩ-đại-có-khả-năng. Xét theo nguyên 
nghĩa, chữ OM là chữ tắt của ba Phạn tự A-U-M, tượng 
trưng cho thân miệng và ý của Phật, đồng thời cũng là 
thân miệng ý của người tu. 

OM MANI PADME HUM là minh chú của Bồ tát 
Quan Tự Tại. MANI tiếng Phạn có nghĩa là ngọc báu, 
tượng trưng cho phương tiện. Ý nghĩa chữ Phương tiện 
trong mật tông Đại thừa là tâm bồ đề, là đại từ - đại bi 
(mahamafitri - mahakaruna). PADME là hoa sen, tượng 
trưng cho tuệ giác tánh không. HUM tượng trưng cho sự 
hợp nhất. Tương tự như OM vừa tượng trưng cho thân 
miệng ý bất tịnh của người tu, vừa là thân miệng ý thanh 





' Akshobhya. 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 177 


tịnh của Phật đà; chữ HUM cũng có nghĩa là nhờ tu tập 
nên có thể chuyển thân miệng ý của mình thành thân 
miệng ý của Phật. Ba cửa bất tịnh chuyển thành ba cửa 
thanh tịnh. 

Chuyên hóa bằng cách nào? Sự chuyển hóa này được 
thể hiện qua hai chữ MANI và PADME, tượng trưng cho 
phương tiện và trí tuệ. 

Như đã nói, phương tiện là tâm bồ đề, là đại từ, đại bi 
mà cũng là Bồn Tôn Du Giả; còn trí tuệ là tuệ giác tánh 
không. Chữ HUM là sự hợp nhất của phương tiện và trí 
tuệ. Phương tiện và trí tuệ hợp nhất có khả năng chuyển 
thân miệng ý bắt tịnh thành thân miệng ý thanh tịnh. 

Đó là ý nghĩa của Om Mami Padme Hum. Minh chú 
này ai cũng biết, đúng không? Rất nhiều người nghe nói 
tới minh chú này. Nghĩa đen của minh chú nảy là “người 
cầm đóa sen và ngọc quí trong tay”. 

OM WAGI SHVARI MUM là minh chú của Bồ tát 
Văn Thù Sư Lợi. WAGI tiếng Phạn nghĩa là lời nói; 
SHVARI là người. Nghĩa đen của minh chú này là “người 
có tiếng lời tuyệt hảo”. 

OM VAJRA PANI HUM là minh chú của Bồ tát Kim 
Cang Thủ. PANI là bàn tay. Tây Tạng dịch Kim Cang Thủ 
là “người cầm chày kim cang trong tay”. Đó là nghĩa đen 
của chú. Xét về nghĩa thật sự, VAJRA có nghĩa là sự kết 
hợp giữa phương tiện và trí tuệ. Nếu chày kim cang và 
chuông báu đi chung thì chày kim cang là phương tiện mà 


178 œ Pháp Tu Tây Tạng 


chuông báu là trí tuệ. Nhưng nếu chỉ nói đến một mình 
chày kim cang thì chảy này là biểu tượng của sự hợp nhất 
giữa phương tiện và trí tuệ. 

OM TARE TƯTTARE TURE SVAHA là minh chú 
của Bồ tát Tara. Tên chữ Phạn của ngài là TARA, Tây 
Tạng dịch là Dolma, nghĩa là đấng cứu độ [Hoa văn dịch 
là Độ Mẫu]. TUTTARE là sự giải thoát to lớn hơn nữa. 
SVAHA là an trú. 


Chú tiếng Phạn gọi là mamra, phân tích ra thành chữ 
mana, nghĩa là tâm, và chữ íra, nghĩa là bảo vệ. Vậy 
manfra mang ý nghĩa hộ trì tâm thức. Trong mật tông Đại 
thừa, chú có nghĩa là giữ gìn không để tâm hiện tướng 
chúng sinh, cũng không để tâm chấp bám vào tự tánh của 
sự vật. 

Khi tu theo pháp tu quán tưởng Bổn Tôn Du Già, 
người tu cỗ gắng nuôi dưỡng cảm giác mình là đẳng Bổn 
Tôn. Khi thiền định chú tâm vào đẳng Bồn Tôn, mặc dù 
mắt, tai... vẫn nghe thấy mọi việc như bình thường, nhưng 
trên lãnh vực ý thức, phải thu nhiếp tất cả mọi nhận thức 
hay tướng hiện nảo thuận theo vô minh chấp có tự tánh, để 
tâm thức an trú trong trạng thái thanh tịnh nhiệm mầu. 
Nhờ tu theo phương pháp này, tâm người tu sẽ không rơi 
vào niệm chúng sinh chấp có tự tánh. Đó là ý nghĩa của 
chữ “mamtrad”. 

Phật giáo phân biệt nhiều loại chú (mamira), như là 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 179 


thần chú “thế gian”, minh chú “xuất thế”, minh chú “gốc”, 
minh chú “tinh túy” hay “tâm chú”, và minh chú “gần như 
tinh túy”. Đó là bốn loại chú. Có loại bắt đầu bằng Om 
nhưng không có Svaha phía sau. Có loại có Svaha phía 
sau, lại có loại có cả hai, hoặc không có cái nào cả. 

Chúng ta chủ yếu là tụng minh chú của Phật, Om Munmi 
Muni Maha Muniye Svaha. 

Phật là đắng đạo sư, bốn vị đại Bồ tát vây quanh là 
hiện thân của Phật, hiện ra vì một lý do nhất định. Ví dụ 
muốn chuyên chú phát triển lòng từ bi thì nên tụng chú 
của đức Quan Thế Âm là Om Mani Padme Hum. Chú này 
cũng thường được tụng cho người đã mắt. Khi mẹ tôi qua 
đời, anh chị tôi và nhiều người khác kể cả tôi đều tụng Om 
Mani Padme Hum một trăm ngàn lần hay nhiều hơn. Tụng 
như vậy rất tốt cho sự chuyền hóa tâm thức trên lãnh vực 
phương tiện. Chúng tôi thường vẫn làm như vậy. 

OM WAGI SHVARI MUM là minh chú của Bồ tát 
Văn Thù Sư Lợi, rất tốt cho sinh viên học sinh. Tụng chú 
này tăng trí thông minh, giúp đầu óc bén nhạy. Nhiều lúc 
chúng tôi tụng DHIH DHIH DHIH DHIH một trăm lẻ tám 
lần liên tục hay nhiều hơn, trong cùng một hơi thở. Lẫy 
một hơi thật dài, rồi tụng một mạch DHIH DHIH DHIH 
DHIH... làm như vậy trí nhớ sẽ gia tăng. 

OM VAJRA PANI HUM là minh chú của Bồ tát Kim 
Cang Thủ, giúp phá tan mọi chướng ngại vô hình. Đương 





nhiên là không nên mê tín dị đoan, nhưng nêu không vì lý 


180 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


do gì lại liên tục xảy ra nhiều điều quái lạ, như vậy cũng 
có khi là vì gặp phải chướng ngại vô hình. Tụng chú này 
có thể giúp làm tan biến loại chướng ngại này. 

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA là minh chú 
của Bồ tát Tara. Chú này giúp tăng tuôi thọ, rất lợi ích khi 
gặp bệnh nặng cần điều trị. Chú này cũng giúp cho công 
việc làm ăn được thuận tiện. 

Căn bản công phu tụng chú là tâm bồ đề: cầu thành 
Phật vì lợi ích chúng sinh. Khi đang có gắng thực hiện 
mục tiêu tối hậu này, có khi cần thành tựu một vài mục 
tiêu ngăn hạn trước mắt, như sống lâu, thành công, thêm 
trí tuệ, hay đạt thành tựu. Trên căn bản vị tha này, tụng 
chú có thê mang lại nhiều hiệu quả. 

Phương pháp tu mật cũng được dùng để thực hiện 
nhiều việc làm như tiêu tai, tăng ích, câu triệu, hàng phục. 
Đề minh chú có năng lực, trước tiên cần phải thành tựu 
tánh không và tâm bồ đề. 


D. Quán tánh không 

Muốn thấy tất cả mọi hiện tượng hư vọng đều như 
nhau trong tánh không, cần thiền quán về tánh không. Bao 
giờ tu thiền chỉ và phát tâm bồ đề đã có tiến bộ, khi ấy có 
thê bắt đầu thiền quán tánh không. 

Thông thường người tu không cần phải thu nhiếp 
tướng hiện của sự vật khi thiền quán về tánh không, nhưng 
ở đây vì tu theo phương pháp mật tông nên tướng hiện của 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 181 


sự vật cần được thu nhiếp. 

Phương pháp này có thể bắt đầu bằng hai cách, tác 
dụng giống nhau: hoặc thu nhiếp mọi tướng hiện trước, 
quán tánh không sau, hoặc quán tánh không trước rồi thu 
nhiếp tướng hiện của sự vật sau. 

Bây giờ thử giải thích sơ lược về nội dung thiền quán 
tánh không. Ở đây, quan trọng nhất là phải nhận diện cho 
chính xác đâu là đối tượng cần được phủ định. 

Nói chung, những tông phái lớn trong Phật giáo đều 
công nhận cái gọi là bốn dấu ấn Phật giáo [Tứ Pháp Ân]: 


Mọi hiện tượng do yếu tổ kết hợp đều vô thường 

Mọi hiện tượng ô nhiễm đêu là khổ 

Mọi hiện tượng đều vô ngã và đêu là không 

Chỉ có niết bàn là an lạc chân chính! 

Vô ngã nói ở đây ứng với nghĩa “không có cái ngã của 
con người” (nhân vô ngã). Còn vô ngã của sự vật (pháp vô 
ngã) chỉ thấy nói trong hai tông phái Đại thừa là Duy thức 
tông và Trung quán tông. 

Trong kinh Giải Thâm Mật, Duy thức tông nói về hai 
loại tánh không. Loại tánh không thứ nhất như sau: dù sắc 
là đối tượng của ý, nhưng lại không phải là đối tượng của 
nhận thức tin sắc có tự tánh. Sắc chỉ là tên gọi, là giả danh, 
do ý chủ động gán tên. Vậy khi nói không có sắc làm nền 
tảng cho cái tên, đây là một loại tánh không. 





! Tứ Pháp Ấn: các hành vô thường, các hành khổ não, các pháp vô 
ngã, tịch diệt niêt bản. 


1822 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


Ngoài ra, Duy thức tông còn nói về một loại tánh 
không thứ hai: thế giới khách quan không thể có ngoài 
tâm thức. Duy thức tông cho rằng thế giới khách quan 
hoàn toàn không hiện hữu, tất cả đều do tâm phóng hiện. 
Tánh Không của Duy thức tông không giống với tánh 
không trong Trung quán. Duy thức tông tuy phủ nhận tự 
tánh của thế giới hiện tượng khách quan bên ngoải, nhưng 
lại tin vào tự tánh của tâm. 

Xét theo quan điểm Trung quán tông sẽ thấy Duy thức 
tông thật ra vướng vào cả hai cực đoan, là thường kiến và 
đoạn kiến. Cho rằng thế giới ngoại cảnh không có thật, 
như vậy là đoạn kiến. Lại tin rằng thế giới tâm thức có tự 
tánh, như vậy là thường kiến. 

Quan điểm Trung Quán tông cho rằng cả hai thế giới 
nội tâm và ngoại cảnh đều không có tự tánh, tuy vậy vẫn 
hiện hữu trên lãnh vực tương đối. 

Trung quán tông chia thành hai hệ phái khác nhau. Hệ 
phái đầu nói rằng thế giới hiện tượng khách quan không 
hiện hữu, vì không phải là đối cảnh của tuệ giác trực ngộ 
chân tánh, tuy vậy sự vật vẫn có một cái gì, một tính chất 
sẵn có nào đó, khiến chúng có khả năng hiện hữu trong 
lãnh vực tương đối. Ví dụ khi tìm về cái tôi, hệ phái này 
nói rằng “tâm thức là chân tướng của con người”, hay 
những điều đại loại. Nói chung hệ phái này vẫn thấy có 
một điều gì đó có thật ngay từ trong đối cảnh. 

Còn hệ phái thứ hai cũng nói rằng sự vật không hiện 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 183 


hữu vì không phải là đối cảnh của tuệ giác trực ngộ chân 
tánh, tuy vậy, nếu dùng lý luận truy tìm bản thân của 
chính sự vật, cũng sẽ không thể tìm ra gì cả. Đó là kiến 
giải của hệ phái thứ hai. Kiến giải này thâm sâu hơn, vì 
không dẫn đến những kết quả phi lý. Còn kiến giải của 
những tông phái khác khi phân tích kỹ sẽ tìm ra nhiều kết 
quả phi lý. 

Các nhà luận giải Trung quán tông khi đưa ra thuyết 
tánh không, đã áp dụng nhiều phương pháp luận lý. Một 
trong những phương pháp được áp dụng là phân tích quá 
trình chuyên biến của sự vật, phương pháp này được gọi là 
“luận lý kim cương đoạn”", là phương pháp nhìn vào hậu 
quả của sự việc. Lại có phương pháp phân tích cả hai khía 
cạnh nhân và quả. Lại có phương pháp gọi là “luận lý 
vương”?, xét về nhân duyên. Còn một phương pháp nữa, 
nhìn vảo chính sự vật mà phân tích để quan sát sự không 
có tính chất đồng nhất hay dị biệt. Loại luận lý này có hai 
cách quan sát khác nhau. 

Bây giờ tôi xin giải thích ngắn gọn về thiền quán tánh 
không theo phương pháp quan sát sự không có tính chất 
đồng nhất hay dị biệt. 

Muốn thiền quán về tánh không, trước hết phải biết 
tánh không mình đang quán là gì. Nếu không biết đối 
tượng cần phủ định là gì, sẽ không làm sao có thể thấy 





' The diamond slivers of reasoning. 
? The king of reasonings. 
3 Observes the absence of singularity and plurality. 


184 s% Pháp Tu Tây Tạng 


được sự vắng mặt của đối tượng ấy. 

Để nhận diện tánh không, dễ nhất là quan sát cái ngã 
của chính mình. Nhìn lại những cảm giác rất tự nhiên như 
là “tôi đi, tôi ăn, tôi ở”, thử quan sát xem “cái tôi” đó hiện 
ra trong trí mình ra sao. Rồi thử áp dụng vài phương pháp 
khác nhau, ví dụ như nhớ lại những lúc thật bực mình, hay 
bị hàm oan, hay thật sảng khoái, hay đang được khen... 
Vào những lúc ấy, tâm trí chao động mạnh, quí vị sẽ cảm 
nhận được cái ngã của mình một cách rõ rệt. 

Khi cái tôi hiện ra rõ ràng như vậy trong tâm trí, thử 
nhìn lại xem có phải quí vị thấy cái tôi nằm ngoài thân 
tâm, như một chủ thể độc lập? Cái tôi hiện ra rõ ràng đến 
độ tưởng như có thể dí tay lên đó, một cái tôi hoàn toản 
không thuộc về thân tâm: đây chính là cái thấy hư vọng 
nhất của tâm, là đối tượng cần được phủ định. 

Điểm quan trọng đầu tiên là phải biết nhận diện đối 
tượng phủ định. Điểm quan trọng thứ hai là xét xem nếu 
“cái tôi” có thật thì “cái tôi” này có phải là một với thân 
tâm, hay tách lìa khỏi thân tâm, hay còn một cách hiện 
hữu thứ ba nào khác. 

Xét tất cả những trường hợp có thể xảy ra, sẽ thấy nếu 
cái tôi là một chủ thể độc lập có tự tánh thì bắt buộc phải 
hoặc đồng nhất với năm hợp thể!, hoặc dị biệt tách lìa khỏi 
năm hợp thê, không thể có trường hợp thứ ba. Đó là điểm 
quan trọng thứ hai. Chỉ có hai trường hợp, hoặc là một với 





: Ngũ uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 185 


năm hợp thể, hoặc hoàn toàn khác với năm hợp thẻ. 

Bây giờ thử suy nghĩ nếu cái tôi này đồng nhất với 
năm hợp thể thì vì cái tôi chỉ có một nên hợp thê thân và 
tâm cũng phải là một. Còn nếu cái tôi là dị biệt thì vì hợp 
thể có nhiều hơn một nên cái tôi cũng phải nhiều hơn một. 
Rồi bây giờ thử suy nghĩ, nếu cái tôi biệt lập này là một 
thực thể nằm ngoài năm hợp thê, vậy lẽ ra cho dù năm hợp 
thể có biến mất, cái tôi cũng vẫn còn. Nhưng sự thật lại 
không như vậy. 

Theo đó cái tôi không thể là một với năm hợp thể. Cái 
tôi hiện ra trong tâm trí quí vị đó, thật ra chỉ là một khái 
niệm hư vọng, chỉ là ảo tượng. Cái tôi đó thật ra không có. 

Ví dụ khi trời nhá nhem, có người nhìn cuộn dây thừng 
mà thấy ra là răn. Đối cảnh là cuộn dây thừng, hoàn toàn 
không có rắn, hình ảnh răn chỉ hiện ra trong nhận thức của 
người nhìn lầm. Năm hợp thê cũng vậy. Khi nhìn năm hợp 
thể mà thấy cái tôi, mặc dù cái tôi đó có vẻ như năm trong 
năm hợp thê, nhưng thật sự năm hợp thể không có chút gì 
có thể được xem là cái tôi cả. Tựa như nhìn dây thừng mà 
thấy răn, đó chỉ là cái thấy hư vọng không thật. 

Tương tự như vậy, khi thấy có cái tôi khác với năm 
hợp thể, xét từ phía năm hợp thê không có cái gì là cái tôi 
cả, chỉ một cái tên gán lên tổ hợp của năm hợp thê. Vì đối 
cảnh tự nó không có thực thể, nên cả hai trường hợp đều 
như nhau. 

Nói riêng về phía đối cảnh thì hoàn toàn không có gì 


18 s Pháp Tu Tây Tạng 


khác biệt. Sự khác biệt phải đến từ nhận thức. Lấy cuộn 
dây thừng mà gọi là rắn, đó là thực tại qui ước sai lệch. 
Sau đó mặt trời mọc, cảnh tượng sáng tỏ, nhìn dây không 
còn thấy rắn nữa, khi ẫy nhận thức sai lầm bị nhận thức 
đúng đắn xua tan. 

Nhìn dây mà thấy rắn, lầm lẫn như vậy có khi rất tai 
hại. Tuy vậy trong trường hợp của “cái tôi”, mặc dù cũng 
không có chủ thê khách quan, nhưng nếu lấy năm hợp thể 
làm nên tảng để gọi làm cái tôi, thì tên gọi này vẫn rất hữu 
dụng trên lãnh vực qui ước, không có loại nhận thức nào 
có thê xua tan. 

Còn nếu nghe vậy rồi kết luận rằng không có ai hiện 
hữu cả, thì kinh nghiệm bản thân sẽ cho thấy kết luận này 
sai lầm. Do đó, hiện hữu của con người chỉ có thể biết 
được nhờ phần tâm thức chủ động đặt tên. Vì vậy mà nói 
sự vật chỉ là giả danh, không có chủ thê khách quan. 


E. Hỏi đáp 

Hồi. Nói về pháp quán hơi thở, thân đi vào quá trình 
tan rã là vì tính chất của thân là biễn chuyền, đến một lúc 
nào đó người tu chứng được cảnh luân chuyền liên tục của 
mọi sự. Pháp quán Phật giáo mật tông nói sao về việc 
này? 

Đáp. Quán có hai loại, một là quán về hiện tượng qui 
ước, hai là quán về tánh không. Trong số những pháp 
quán hiện tượng qui ước, có nơi lẫy hơi thở làm đề mục, 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 187 


cũng có nơi quán tưởng thân Phật, hiện ra từ mình rồi tan 
về lại chính mình. Ngoài ra cũng có những loại thiền quán 
thế tục, chuyên chú về khuyết điểm cõi dục giới và về ưu 
điểm cõi sắc giới và vô sắc giới. Đó là quán bằng sự so 
sánh. Các pháp quán này có thể áp dụng vào đầu buổi 
thiền, ngay phần phát nguyện. 

Ví dụ khi quán khổ đau luân hồi thì phải quán về thân 
[thứ nhất trong tứ niệm xứ], chú tâm vào khía cạnh dơ bẩn 
và tạm bợ của thân người. Tiếp theo phải quán về thọ [thứ 
nhì trong tứ niệm xứ], rồi quán về tâm [thứ ba trong tứ 
niệm xứ], rồi ra sẽ có lúc bước đến giai đoạn quán về pháp 
[thứ tư trong tứ niệm xứ]. Trong suốt quá trình thiền quán 
tứ niệm xứ, người tu có thể chú tâm vào hơi thở. Pháp 
quán hơi thở luôn có chỗ đứng trong bất cứ pháp tu nào. 

Ngài Vô Trước, một vị cao tăng Án Độ, giải thích 
quán là quan sát quán chiếu cho đến khi đạt đến một trạng 
thái tâm thức vi tế. Dùng tâm định để phân tích quán chiếu 
thì đạt được trạng thái tâm thức vi tế, tâm trở nên nhu 
nhuyễn. Trạng thái tâm thức vi tế nhu nhuyễn này được 
gọi là tì bát xá na, là tuệ. Còn xa-ma-ta là định, là trạng 
thải tâm thức định tĩnh, có được nhờ thu nhiếp tâm thức 
khi thiền chỉ. 

Nói chung khi người ta nói về quán, tôi nghĩ họ nghĩ 
đến quá trình phân tích quán chiếu nói trên. 

Hỏi. Thưa ngài, ngài có nói về chú và tác dụng của 
chú. Có loại giúp trí tuệ, có loại giúp định tâm. Tôi tự hỏi 


188 øœ Pháp Tu Tây Tạng 


làm sao một chuỗi âm thanh lại có thể có được tác dụng 
như vậy. 

Đáp. Âm thanh lập đi lập lại của chú chỉ là mặt ngoài. 
Khi đọc chú, cần nhớ ý nghĩa của chú chứ không thể chỉ 
quan tâm đến âm thanh. 

Làm sao minh chú lại có thể tạo tác dụng, điều này rất 
khó giải thích. Tôi cho rằng tụng minh chú đúng cách sẽ 
giúp thu thập được nhiều công đức. Ngoài ra, đương nhiên 
còn năng lực gia trì. Minh chú được truyền lại nhờ một số 
năng lực nảo đó, rồi với thời gian, nhiều người tụng cùng 
một câu minh chú, qua đó minh chú tích lũy được nhiều 
năng lực gia trì. Như lúc nãy tôi có nhắc đến, chỗ ngồi 
thiền tích tụ năng lực gia trì nhờ trước đây có bậc thánh 
nhân ngồi thiền nơi đó, rồi chỗ ngồi có thể truyền năng lực 
g1la trì này lại người đời sau. Minh chú cũng vậy. 

Nếu quí vị tu theo pháp tu vận khí du giả, quán tưởng 
các luồng khí vi tế trong cơ thể, có khi có thể vận dụng 
mối tương quan chặt chẽ giữa minh chú và công phu vận 
khí du già. Loại công phu này không phải là chủ đề chính 
của buổi nói chuyện hôm nay, vì vậy tôi xin miễn đi vào 
chỉ tiết. Công phu tụng chú chỉ thật sự có tác dụng khi tu 
theo Mật tông Tối thượng Du già, ở đó minh chú tác động 
tới khí vi tế, giọt tinh khí và khí mạch. 

Hồi. Xin ngài nói thêm về niết bàn. 

Đáp. Trước hết, hãy đợi tôi thành tựu niết bàn trước đã 
(đức Đalai Lama ra dáng ráo riết ngồi thiền, cử tọa ð 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 189 


Cười). 

Thật sự là khi đạt tới thành quả cao nhất, thái độ của 
chúng ta về thế giới hiện tượng sẽ thay đổi hoản toàn. 
Hiện giờ tâm chúng ta tràn đây tham lam, ghét bỏ, sợ sệt, 
chứa đủ loại tâm lý bất thiện, đủ loại cảm giác, tình cảm. 
Vì ý nghĩ bất thiện mà chúng ta không thể thấy được chân 
tướng của thực tại. Tựa như nhận thức bị nhuộm màu, 
khiến chúng ta không thể đơn giản nhìn vào thật tướng 
của sự vật. 

Vị vô minh chấp có tự tánh, nên tất cả mọi sự hiện ra 
như một thực tại độc lập. Một cảnh giới sừng sững chắc 
thật hiện lên cùng với đối tượng của nhận thức, phóng ảnh 
lên nhận thức. 

Khi đạt niết bàn, tất cả mọi trạng thái tâm thức hư 
vọng méo mó nói trên đều tan biến hết. Điều này sẽ khiến 
thái độ của chúng ta đối với thế giới hiện tượng sẽ hoàn 
toàn thay đổi. 

Hỏi. Nhưng khi ấy có còn giao tiếp với thế giới hiện 
tượng được không? 

Đáp. Khi ấy tốt xấu, thiện ác, vẫn không đồng, vì vậy 
chúng ta vẫn sẽ thấy có cái tốt cái xấu. 

Giác ngộ có nhiều giai đoạn khác nhau. Cao nhất là 
thành Phật, ở đó ngay cả hiện tướng của tự tánh cũng 
không còn. Chúng ta có thê thấy đây là điều có thể thực 
hiện được. Tâm chúng ta từ thời thơ ấu đến nay đã thay 
đổi biết bao nhiêu, hiểu biết nhiều hơn, thái độ hành xử 


190 _œ Pháp Tu Tây Tạng 


cũng theo đó mà thay đổi. Tương tự như vậy, nếu kiên trì 
thiền quán về tánh không, sau vài năm chúng ta cũng sẽ có 
thê chứng kiến sự lớn mạnh của tâm thức, giống như sự 
trưởng thành trong đời sống thế tục. Càng lâu, càng cố 
găng, sẽ càng nhiều kinh nghiệm tâm linh, chắc chắn là 
như vậy. 

Có lần, tôi nghĩ vào khoảng những năm 60 hay 70, tôi 
thiền quán rất miên mật về tánh không. Một hôm tình cờ 
đọc được một câu của Lama Tông Khách Ba 
[TsongKhapa] nói rằng: “Năm hợp thê không phải là ngã, 
mà ngã cũng không phải là sự liên tục của năm hợp thể”. 
Khi đọc câu này, tôi giật mình. 

Đó là tỉnh túy của một trong những giáo thuyết của 
ngài Long Thọ, một vị đại đạo sư Ấn Độ: 


Con người không phải là đất 

Không phải là nước, lửa, giỏ. 

Đồng thời cũng không có con người nào 
Nằm ngoài bốn thành phần đất nước lửa gió. 


Sách còn nói nếu dùng luận lý phân tích tìm xem vật 
thể là cái gì, chắc chắn sẽ không tìm thấy. Ngay lúc ấy, tôi 
có được chút chứng ngộ, những ngày tiếp theo tôi để ý 
thấy tâm mình biến chuyển, cảm giác và thái độ đối với 
thế giới xung quanh khác trước rất nhiều. 

Hỏi. Có thể nào không tu mà có được kinh nghiệm tâm 
linh? Tôi muốn nói tới trường hợp ít ai biết tới là ông 


Chương 6. Đường ĐI của Phật & 191 


Younghusband. Người này có kinh nghiệm rất sâu về 
Lhasa, khi mới khoảng 40 tuổi, và hãy còn là vị sĩ quan 
nhiều triển vọng nhất của quân đội Anh. Ông ta bỏ quân 
đội, thiết lập một tổ chức tên là Hội Giác Ngộ Tâm Linh, 
và cống hiến cuộc đời còn lại cho tổ chức này. 

Có khi nào vì tâm nguyện riêng hay vì bị chấn động 
sao đó mà đột nhiên có được khả năng thiền định miên 
mật, không cân phải trải qua quá trình chuẩn bị sơ khởi? 

Đáp. Điều này có thể xảy ra. Nhưng xét theo quan 
điểm Phật giáo, đây không phải là kết quả của khả năng cá 
nhân, cũng không phải vì hoàn cảnh bên ngoài, mà bên 
dưới còn nhiều nguyên do khác. Trọn con đường chuẩn bị 
sơ khởi đã có sẵn, chỉ đợi yêu tố tác động. Khi yếu tố tác 
động xảy ra, tự nhiên sẽ trổ quả. 


Hỏi. Thưa ngài, thật ra mật tông là gì? mật tông có từ 
thời của đức Phật hay đến sau? 

Đáp. Có những hệ thống tín ngưỡng cho rằng toàn bộ 
Đại thừa không phải do Phật dạy. Cũng có nơi cho rằng 
mật tông là những giáo phái phát triển sau thời Phật. 

Nếu không chấp nhận Đại thừa là giáo pháp Phật dạy, 
vậy chính quả vị Phật cũng thành chuyện đáng ngờ. Vì 
vậy dù sao vẫn phải thấy rằng Đại thừa là chánh pháp. 

Sự khác biệt giữ Đại thừa và Tiểu thừa nằm ở chỗ Phật 
dạy Đại thừa cho một số đệ tử chọn lọc, không phải là 
giáo pháp dành cho đại chúng. Trong một thời gian dải, 
giáo pháp Đại thừa được giữ kín. Mật tông lại càng được 


192 _œ Pháp Tu Tây Tạng 


giữ gìn kín mật hơn nữa. Tùy vào duyên nghiệp của người 
cần được giáo hóa, tùy khả năng tu học của cộng đồng 
Phật tử mà những giáo pháp khác nhau được giữ kín hay 
quảng bá rộng rãi. Sự xuất hiện của Đại thừa và Mật thừa 
không chỉ giới hạn ở thời gian đức Phật lịch sử còn tại thế. 
Đại thừa nói rằng Phật Thích Ca nhập diệt rồi vẫn như còn 
tại thế. Có nhiều trường hợp người đời sau vẫn được Phật 
đích thân giáo hóa. Đức Phật lịch sử không từng sang Tây 
Tạng, nhưng có một SỐ Phật tử Tây Tạng có được kinh 
nghiệm thâm sâu, từ trong thiền định thấy được đức Phật. 
Họ nhập định, được Phật trực tiếp truyền thọ chánh pháp. 

Vì muốn hướng dẫn từng bước đi của chúng sinh trên 
con đường tu chứng, Phật hóa hiện nhiều sắc tướng khác 
nhau để giáo hóa đệ tử. Có khi Phật hiện tướng xuất gia, 
có khi Phật hiện thân Phật Kim Cang Tát Đỏa, có khi lại 
hiện thành nhiều vị thần và Phật trong các mạn đả la v.v... 

Hỏi. Tôi có một câu hỏi liên quan đến thuyết tánh 
không Trung quán. Có khi nào không cần phải quán mà 
vẫn trực chứng tánh không? 

Đáp. Muốn phát triển tuệ giác tánh không, thật ra 
không nhất thiết phải quán, cũng không cần chỉ. Đây là 
một vấn đề hoàn toàn khác. Chỉ quán rất hữu ích, nhưng 
không phải là phương pháp duy nhất. 

Kinh nghiệm về tánh không lúc ban đầu, một thứ kinh 
nghiệm tươi mát về tánh không, phải đến từ lý luận. 
Không cần phải lý luận giống như những gì tôi giải thích 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 193 


ở đây, nhưng người tu phải đặt câu hỏi, chiêm nghiệm tư 
duy để có được phần trí tuệ đến từ sự hiểu. Loại trí tuệ này 
về sau sẽ dẫn vào tuệ giác trực nhận tánh không. 

Hồi. Câu hỏi của tôi cũng cùng một đề tài. Khách quan 
mà nói, ngài nói rằng vô ngã có thật, nhưng lại nói sắc và 
chân cảnh giới đều thuộc lãnh vực chủ quan. Tôi cảm thây 
như vậy mâu thuẫn, vì kinh nghiệm về ngã vẫn còn. Ngoài 
ra, tôi cũng xin được hỏi trong trường hợp nảo tâm thức 
trong mơ gặp được cảnh sống thực tế? 

Đáp. Tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhì trước. 

Nói tới thân và tâm trong giấc mơ là nói tới một loại 
kinh nghiệm rất khác. Loại thân này hoàn toàn tự chủ tự 
lập, không dính gì tới thân thô lậu vật lý. Thân vật lý và 
thân trong giác mơ thuộc về hai lãnh vực hoạt động hoàn 
toàn khác nhau. Thân trong mơ có thể thấy được việc xảy 
ra hàng ngày. Khi là ngày thì thân trong mơ này thấy 
ngày, khi đêm thì thân này thấy đêm. 

Hỏi. Vậy còn những giấc mơ tiên tri? 

Đáp. Đây không phải là chức năng duy nhất của thân 
trong mơ. Thân trong mơ có thể tùy ý rời thân vật lý. Vì 
vậy thân trong mơ có những tính năng rất đặc biệt. 

Vài năm trước, tôi có gặp một người có khả năng đặc 
biệt này, không phải do tu tập mà là do nghiệp báo. Người 
ấy cảm thấy rất lúng túng, hỏi tôi nên làm gì. Theo lời 
người ấy nói, trong giấc ngủ người ấy thường du hành 
khắp mọi nơi, thấy đủ mọi chuyện xảy ra trong đời sống 


194 sœ Pháp Tu Tây Tạng 


bình thường, có khi là việc xảy ra ở những nơi rất xa. 

Trở lại câu hỏi về thiền quán tánh không. Khi nói tới 
tánh không, chúng ta hoàn toàn không phân biệt chủ thể 
và khách thể. Cả hai đều không có tự tánh. Nếu tìm kiếm, 
sẽ không thể tìm ra cái được nhận thức, và cái đang nhận 
thức. Có thể lẫy tâm làm đối cảnh của tâm. Trong trường 
hợp nảy, tâm là khách thể. Truy tầm tâm khi tâm là khách 
thể, cũng sẽ không thể tìm ra gì cả, giống như khi tìm về 
chủ thể. 

Lý do rốt ráo khiến phải phủ nhận tự tánh, là vì khi 
truy tìm sẽ không thể tìm thấy gì cả. Đó là ý nghĩa rốt ráo. 
Vì lý do này, trên phương diện qui ước, chúng ta phải đơn 
giản chấp nhận sự việc là như vậy. Không thắc mắc gì 
nhiều, chúng ta chấp nhận đây là cái hoa, kia là người đàn 
ông; người nảy Ân Độ, người kia Tây Tạng v.v... Chúng 
ta đơn giản chấp nhận hiện tượng qui ước, điều này không 
có vấn đề gì cả. Nhưng nếu tìm kiếm sâu xa hơn, hỏi “Tôi 
là ai? Thật sự con người là cái gì? Ngã là cái gì?” nhìn 
theo khía cạnh nảy, sẽ không tìm thấy gì cả. 

Hỏi. Vậy còn tâm thức? 

Đáp. Tâm thức là gì? Chúng ta cảm thấy có tâm thức, 
chúng ta có được khái niệm về cái gọi là tâm thức. “Hôm 
nay tâm tôi trì độn quá”. “Hôm nay tâm tôi thật rõ ràng”. 
Chúng ta có thể nói như vậy, không thắc mắc gì nhiều, 
không tìm kiếm sâu xa, và làm vậy mọi việc vẫn Ôn thỏa. 
Nhưng nếu thật sự muốn tìm thấy cái gì đích thật là tâm, 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 195 


sẽ không thể tìm ra. 

Ta có thê nói “Đây là ngón tay của tôi, hữu dụng lắm”. 
Giống như vầy (đức Đalai Lama đưa ngón tay lên khiến 
mọi người cười ð). Nói như vậy không ai có thể cãi được. 
Nhưng “ngón tay” thật ra là cái gì? Là màu sắc? là da, là 
xương, là máu? Ngón tay là cái gì? Nếu phân tích từng tế 
bào, từng thành phần cấu tạo của ngón tay, sẽ không thể 
tìm thấy có cái gì có thể gọi “ngón tay”. 

Duy thức tông, một trong những tông pháp Phật giáo, 
nói rằng trong cuộc truy tìm này, đối tượng bị tìm [ngón 
tay] là điều không có thật, nhưng tâm thức người tìm lại 
có thật. 


Hỏi. Vì sao đức Tara lại liên quan đến pháp tu trường 
thọ? 

Đáp. Đức Quan Thế Âm được xem là hiện thân của 
lòng từ bi và đức Văn Thù Sư Lợi được xem là hiện thân 
của trí tuệ, tương tự như vậy, đức Tara được xem là hiện 
thân của một loại năng lực vi tẾ, gọi là khí. 

Muốn sống lâu quan trọng nhất phải duy trì sự liên tục 
của nội khí. Tôi nghĩ sống lâu và nội khí có liên hệ mật 
thiết với nhau, vì có những pháp tu luyện khí để kéo dài 
tuôi thọ. 

Hành trì pháp tu Tara để chữa bệnh, đó là dựa theo 
chức năng của năm vị đại Bồ tát mà nói như vậy. Còn nói 
chung về phương pháp tu thiền để trị bệnh thì có đức Phật 
Dược sư, vì chữa bệnh cho chúng sinh chính là đại nguyện 


19 s% Pháp Tu Tây Tạng 


của Phật Dược sư. 

Khi quán tưởng đức Tara, phải tưởng tượng minh chú 
quay thành vòng tròn nơi tim ngài. Ánh sáng phóng ra từ 
vòng tròn minh chú đó, tan vảo trong thân thể của chúng 
ta. Rồi tập trung mãnh liệt vào những nơi đang có bệnh. 
Có thể tùy căn bệnh mà quán ánh sáng nóng hay lạnh. 


Hỏi. Có phải có nhiều vị Bồ tát như vậy là để tượng 
trưng cho nhiều chức năng của Phật? 

Đáp. Ở đây có hai cách hiểu. Một là thấy mỗi vị Bồ tát 
tượng trưng cho một thiện đức của Phật. Hai là thấy mỗi 
vị tượng trưng cho một phương pháp tu chứng, đồng thời 
cũng là thành quả của pháp tu ấy. Tu theo pháp tu nảo thì 
khi giác ngộ sẽ trở thành vị Bốn Tôn của pháp tu ấy. Nếu 
hiểu theo cách này thì Tara hay Quan Thế Âm đều khác 
với đức Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu hiểu theo cách trước 
thì các vị Bồ tát biểu hiện cho nhiều thiện đức của cùng 
một vị Phật. 

Hỏi. Ngài nói với chúng tôi rằng chữ chú — zmanfra — 
có nghĩa là bảo vệ tâm, vậy đây phải là điều tốt lành. 
Nhưng có khi tôi lại nghe kể về chuyện dùng chú để hại 
người. Điều này có thật không? 

Đáp. Có thê lắm. Mật pháp vốn liên quan đến bốn tác 
dụng huyền bí là tiêu tai, tăng ích, câu triệu, hàng phục. 
Bồn điều này có khi bị lạm dụng. 

Người tu theo mật tông có rất nhiều loại, chắc chắn là 
có người thiếu khả năng nhập định, thiếu bồ đề tâm, hay là 


Chương 6. Đường ĐI của Phật s 197 


thiếu trí tuệ tánh không. Có người lại thiếu cả ba. Vì vậy 
trường hợp sa đọa lạm dụng mật pháp để hại người có khi 
xảy ra. Nhưng quyên năng của chú trong trường hợp này 
nói chung rất giới hạn. 


Hỏi. Vậy có nên dùng cùng chữ zmamíra cho trường 
hợp dùng chú hại người hay không? Gọi như vậy không 
đánh mắt ý nghĩa chính của chữ này hay sao? 

Đáp. Đương nhiên trong trường hợp này chú không 
còn mang ý nghĩa bảo vệ tâm. 

Chú được dùng trong rất nhiều pháp tu. Có rất nhiều 
loại chú. Ví dụ có bộ minh chú của Phật Kim Cang Tát 
Đỏa truyền, được ghi chép trong mật điển, lại có các bộ 
thần chú do loài người nhận được từ các vị thần linh thuộc 
cõi luân hồi thế tục. 

Nói chung rất khó phân biệt đâu là minh chú Phật giáo 
đâu là thần chú ngoại đạo. Muốn phân biệt, cần xét xem 
có yếu tô nào liên quan đến tuệ giác tánh không và tâm bồ 
đề (nghĩa là cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh) hay 
không. Xét thắng nơi chú rất khó nhìn ra. Phải xét xem 
chú ấy dựa trên giáo pháp như thế nào mới có thê biết 
được. Các loại thần linh, mạn đà la và chú dựa trên nền 
tảng thuyết hữu ngã đều không phải là Phật giáo. Còn thần 
linh, mạn đà la và chú dựa trên thuyết vô ngã, thì mới 
thuộc về Phật giáo mật tông. 


Hỏi. Thưa ngài, tôi thấy thuyết tánh không của Trung 
Quán thật nguy hiểm. Thuyết này có thể khiến người ta 


198 øœ Pháp Tu Tây Tạng 


nghĩ rằng “Ở đây thật sự chăng có cái gì cả, cần gì phải có 
găng 

Đáp. Như đã nói, trước hết cần phân biệt rõ ràng cảnh 
giới không-tự-tánh và cảnh giới qui ước. Thử nói về 


I?? 


duyên sinh, có thể sẽ thấy câu trả lời. 

Nói chung, duyên sinh mang nghĩa lệ thuộc. Đề hiểu rõ 
về vấn đề này, cần hiểu rằng rằng độc lập và lệ thuộc là 
hai trạng thái đối nghịch trực tiếp. Sự vật chỉ có thể hoặc 
không lệ thuộc vào cái gì cả, hoặc là lệ thuộc vào điều 
khác, không thể có trường hợp thứ ba. 

Khi nói về hoa và không-phải-hoa, tất cả mọi hiện 
tượng đều hoặc là hoa, hoặc không phải hoa, ngoài hai 
trường hợp mâu thuẫn trực tiếp này ra, hoàn toàn không 
có trường hợp thứ ba. Nhưng nếu nói đến đóa hoa và cái 
bàn, mặc dù hai hiện tượng này cũng mâu thuẫn, nhưng 
vẫn có trường hợp thứ ba. Ngoài hoa và cái bàn ra, hãy 
còn trường hợp chính giữa, không phải hoa cũng không 
phải cái bàn. 

Nói như vậy, lệ thuộc và độc lập là hai cực mâu thuẫn 
trực tiếp. Hiện tượng nào đã tùy nhân duyên mà sinh ra, 
thì phải lệ thuộc vào nhân duyên. Đồng thời, nếu đã là 
tổng thể, thì phải lệ thuộc vào các thành phần cấu tạo. 
Hiện tượng vật lý có hình sắc luôn có thành phần phương 
hướng trong không gian, hiện tượng tâm lý không hình 
sắc luôn có thành phần phương hướng trong thời gian. 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 199 


Thử quán sát một hiện tượng gồm những thành phần 
cấu tạo. Xét trên khía cạnh vật lý, chúng ta có thể phân 
tích nhỏ ra, cho đến tận các phân tử cực vi không thể nhỏ 
hơn nữa. Nhưng những thành phần cực vi này vẫn có 
phương hướng trong không gian. Vì vậy không làm gì có 
cái gọi là “thành phần bất khả phân”. 

Ví như có một thành phần cực nhỏ không có cả 
phương hướng trong không gian, thành phần như vậy sẽ 
không thể gom lại thành vật thê lớn hơn. Nếu không có 
thành phần phương hướng trong không gian thì mặt quay 
về hướng tây cũng là mặt quay về hướng đông, do đó 
không làm sao có thể kết tụ lại thành vật thể lớn hơn. 

Trung Quán phủ nhận thuyết chấp nhận sự có mặt của 
những hiện tượng bất khả phân. Ngược lại, Trung quán 
nói rằng mọi hiện tượng đều hiện hữu qua các thành phần 
cầu tạo. 

Đó là mức độ thứ nhất của duyên khởi. Ngoài ra, 
duyên khởi còn nói rằng khi tìm xem vật thể thật sự là cái 
øì, sẽ không thể tìm ra. Sự vật tùy thuộc vào tánh không. 

Nếu hài lòng với sắc tướng qui ước thì tất cả đều ổn 
thỏa. Nhưng nếu không hài lòng với sắc tướng qui ước mà 
muốn tìm xem cơ sở của sắc tướng là gì, muốn kiếm tính 
chất cô định nơi đối cảnh, sẽ không thể tìm thấy. 

Một khi hiểu được rằng không thê tìm ra điều gì cả, lúc 
ấy sẽ dây lên thắc mắc có phải sự việc vốn rỗng rang 
không có gì hiện hữu? Nếu cho răng sự việc không có gì 


200 & Pháp Tu Tây Tạng 


hiện hữu, kết luận như vậy là đi ngược với kinh nghiệm 
bản thân, vì rõ ràng có một người đi tìm sự vật mà tìm 
không ra, ngược lại chỉ tìm thấy sự không-thể-tìm-thấy 
của sự vật. Thấy có người đi tìm sự vật và tìm ra sự 
không-thể-tìm-thấy, cái thấy như vậy là nhận thức đúng 
đắn, hoàn toàn trái ngược với câu kết luận sự vật không 
hiện hữu. 

Vậy sự vật tuy có đó, nhưng không thê tìm thấy. Sự vật 
tuy có thật, nhưng chỉ có tùy theo tên gọi và khái niệm: sự 
vật là giả danh. 

Bất kể nhìn sự vật qua khía cạnh nào cũng chỉ thấy 
tính chất lệ thuộc của nó. Sự vật tùy thuộc vào nhân 
duyên, tùy vào thành phần cấu tạo, hay tùy vào khái niệm 
đặt tên. Đó là ba mức độ duyên sinh. 

Phải quán sát sắc tướng của sự vật. Tự hỏi “hiện tượng 
này thật sự là cái gì, hiện ra trong nhận thức của tôi như 
thế nào?” Hỏi rồi lại xét xem sự vật hiện ra trong trí mình 
có trung thực với thực tại hay không, có khoảng cách nào 
cách ngăn giữa sự-vật-như-thật và ảnh hiện của vật ẫy 
trong tâm của mình hay không. Rồi sẽ thấy sự-vật-như- 
thật so với điều mình nhận thấy thật ra cách nhau rất xa. 

Tâm thức có hai mặt, thiện và bất thiện. Bất thiện là 
loại tâm thức đến từ sự khắng định có tự tánh. Nói cách 
khác, để khởi hiện, loại tâm này cần dựa trên sự khẳng 
định của tướng hiện, có thể là bị ảnh hưởng bởi tâm giận 
dữ hay tham đắm. Ngay thời điểm chúng ta cảm thấy tham 


Chương 6. Đường ĐI của Phật # 201 


đăm hay giận đữ, không những có đối tượng hiện ra rõ 
ràng mà còn đi kèm với một loại khẳng định: chúng ta tin 
chắc đối tượng 100% tốt lành vì vậy cảm thấy ưa thích, 
hoặc là 100% tôi tệ, nên cảm thấy khó ưa. 

Nếu kẻ thù 100% là thù, vậy chắc chắn phải là kẻ thù 
của tất cả mọi người. Nhưng kẻ thù của tôi có khi lại là 
người bạn tốt nhất của một ai khác. Kẻ thù không hắn 
100% tôi tệ. Đây chỉ là phóng ảnh của tâm giận dữ ghét 
bỏ. Mọi tâm lý bất thiện đều cần dựa trên một loại khẳng 
định tương tự. Trong khi tâm lý thiện lại không cần như 
vậy. 

Tánh Không không thể chỉ nghe giải thích mà hiểu 
được. Không phải như cái xe, một khi trỏ ra là ai khác 
cũng có thê thấy biết. Tánh Không là đề tải mà hiểu biết 
trí thức và kinh nghiệm trực chứng phải đi đôi với nhau. 

Vì vậy con đường này đòi hỏi rất nhiều thời gian. 
Không thể chỉ tu vài ngảy vài tuần mà có được kinh 
nghiệm trực chứng. Phải kiên trì nhiều năm thiền quán 
chứng nghiệm, họa may mới có kết quả. Dù sao, với thời 
g1an, tánh không sẽ trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn. 


[Hết phần giảng pháp 
của đức Đalai Lama] 


202 


203 
Phụ Lục 


Pháp Thiền Mật Tông Đơn Giản 
dành cho Phật Tử Nhập Môn 


Tenz1n Gyatso, đức Đalai Lama đời thứ 14 biên soạn 





A. Chuẩn bị chỗ thiền 

Chỗ ngồi thiền phải là nơi thanh tịnh. Nếu ở trong nhà, quí 
vị nên chọn nơi yên tĩnh trang nghiêm nhất. Bắt đầu buổi 
thiền bằng cách chuyên tâm quét dọn chỗ ngồi cho thật 
sạch. 


Bàn thờ nên xếp đặt hình tượng Phật và ba vị đại Bồ tát 
hiện thân cho ba thiện đức của Phật, là đại Bồ tát Quan 
Thế Âm(từ bi); đại Bồ tát Văn Thù Sư Lợi (trí tuệ); và đại 
Bồ tát Kim Cang Thủ (năng lực) [dũng], cùng với hình 
tượng của đức Tara, thân nữ của Bồ tát Quan Tự Tại, hiện 
thân cho thiện hạnh của mười phương Phật đà. Tất cả 
những hình tượng này tượng trưng cho Thân Phật. 


Bên phải Phật và chư Bồ tát nên đặt vài cuốn kinh, nhất là 
kinh thuộc hệ Bát Nhã. Kinh sách tượng trưng cho Khẩu 
Phật. Bên trái Phật và Bồ tát, nên đặt một bảo tháp nhỏ, 
tượng trưng cho Ý Phật. Nếu tìm không ra kinh sách thuộc 
hệ Bát nhã, có thể thay thế bằng bất cứ bộ kinh Phật nào 
khác. Hình tượng cũng vậy, nếu khó kiếm, chỉ một tấm 


204 %& Pháp Tu Tây Tạng 


hình hay bức tượng của Phật thôi cũng đủ. Thật ra ngay cả 
hình tượng Phật cũng không bắt buộc phải có. Điều quan 
trọng nhất là giữ trạng thái tâm thức sao cho thật thích 
hợp. 

Tiếp theo, quí vị nên bày biện phẩm vật cúng dường. Nên 
cúng nước, hoa, hương, đèn, thực phâm và âm nhạc. Bày 
biện phẩm vật sao cho trang nghiêm đẹp đẽ để bảy tỏ tắm 
lòng tôn kính ngưỡng mộ. 


Bày biện phẩm vật cúng dường xong, ngồi xuống gối, mặt 
xoay về hướng Đông, chân xếp theo tư thế kiết già [hai 
chân xếp lên đùi, hai lòng bàn chân ngửa lên trên] hay bán 
kiết già [một chân xếp lên đùi, một chân để dưới]. Nếu cả 
hai tư thế này đều khó, nên chịu khó ngồi như vậy một 
lúc, sau đó có thể chuyển sang thế ngồi khác thoải mái 
hơn. 


B. Hành thiền sơ khởi 

Bây giờ quí vị suy nghĩ như sau: hành động của thân này 
là tốt, xấu, hay trung tính, tất cả đều tùy nơi ý. Vậy điều 
quan trọng nhất là phải thuần hóa tâm thức. Trong hiện 
tại, chúng ta may mắn được sinh ra làm người, có nhiều 
quyền năng hơn bất cứ loài chúng sinh nào khác. Nếu chỉ 
có găng đạt đến hạnh phúc của một kiếp này thôi thì thật 
quá phí phạm. 


Nêu cô găng như vậy mà tìm được niêm an lạc vĩnh cửu 


Phụ Lục 1 205 


thì nhiều người trong thế giới này với biết bao là quyền 
năng, sức khỏe, bạn bè, chắc chắn đã đạt hạnh phúc vĩnh 
cửu từ lâu. Nhưng thực tế không phải vậy. Mặc dù trong 
đời sống vẫn có người sướng kẻ khổ, nhưng nói chung ai 
cũng phải chịu đủ loại bức bách khổ đau thể xác tinh thần, 
dù là vua, là dân, là người giàu, kẻ nghèo. 

Hãy suy nghiệm cho tận tường, nhìn vào chính mình, tìm 
thử xem đâu là nguyên nhân mang lại khổ đau, và đâu là 
nguyên nhân mang lại hạnh phúc. Bao giờ hiểu được rõ 
hơn về nguyên nhân tạo khổ, sẽ thấy ra chính tâm mình 
mới thật là thủ phạm gây khổ, đồng thời cũng có nhiều 
yếu tô phụ làm tăng giảm độ ô nhiễm của tâm. Tính chất ô 
nhiễm này có thể được gạn bỏ hoàn toàn. Bao giờ tâm 
định tĩnh vững vàng, chừng đó khả năng tách lìa ô nhiễm 
sẽ càng lúc càng tăng, tâm chúng sinh nhất định sẽ chuyên 
thành tâm Phật đà. 


Suy nghiệm như vậy một lúc, phát khởi lòng tin, thấy sự 
việc quả là như vậy. 


Khẩn thiết nhất là đoạn diệt mọi nguyên nhân tạo khổ, tích 
lũy mọi nguyên nhân tạo an lạc. Đề thực hiện hai việc này, 
phải biết nguyên nhân tạo khổ đau hay hạnh phúc là gì. 
Cần tin tưởng tuyệt đối vào Phật pháp, với lòng tin không 
mù quáng, mà càng lúc cảng mãnh liệt hơn, vì lòng tin này 
dựa trên căn bản của lý trí, dựa trên ánh sáng của quá trình 
tìm tòi suy nghiệm. 


20 & Pháp Tu Tây Tạng 


Œ. Qui y Tam bảo 

Tiếp theo khởi tâm qui y, đọc những dòng sau đây: 
Nguyện qui y Phát, ⁄ là bậc toàn giác / là đạt đạo 
sư / giáo hóa chúng sinh / bằng với chánh pháp 
⁄ trong sảng chân thật ⁄ đến từ trí tuỆ ⁄ chứng 
HĐỘ VIÊN HH. 


Nguyện qui y Pháp, / là đường giải thoát ⁄ toàn 
bộ khổ đau / mang lạt cội nguồn ⁄an lạc chân 
chính. / Pháp là giữ gìn / thân khẩu và Jý⁄nhờ 
đó đoạn trừ / tất cả chướng ngại / đồng thời viên 
thành / tất cả thiện đức. 


Nguyện qui y Tăng / Tăng là đoàn thể / những 
bậc chân tu / đôi chân trụ vững / trên đường 
giúc ngộ. ⁄ Tín tâm con đặt / ở nơi Tăng bảo / sẽ 
không đổi dời / vì đây là chốn / nương dựa chở 
che / con luôn cần có. 


Phụ Lục 1 20 


D. Quán tưởng 


Ở khoảng không trước mặt, từ trong quán tưởng 
hiện ra một ngai báu lộng 
lẫy. Trên đó là đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, ngồi 
xếp chân theo tư thế kiết 

\ già. Tay phải Phật bắt ấn 

“mời đất chứng giám”, 

lòng bàn tay úp xuống, 

đầu ngón tay chạm chỗ 





ngồi. Tay trái Phật để 
ngang tầm bụng, cầm 

bình bát chứa nước cam lỗ trí tuệ. Quán đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni hiện ra lớn hơn các vị khác một 

chút. Thân Phật toả ánh sáng vàng tươi chói rạng. 

Trước mặt Phật là hai vị đại đệ tử, tôn giả Xá Lợi Phất và 
tôn giả Mục Kiền Liên. Hai vị tay phải cầm trượng sắt, tay 
trái cầm bình bát. Phật Thích Ca và hai vị đại đệ tử đều 
hiện tướng tỷ kheo, mặc áo xuất gia. 





' Ấn xúc địa 


208 & Pháp Tu Tây Tạng 


Ngồi trên tòa sen bên phải đức Phật là Bồ 
tát Quan Tự Tại, toàn thân tỏa ánh sáng 





trăng, hai tay chắp trước ngực ngang tim. 


Ngồi trên tòa sen bên trái đức Phật là Bồ 
tát Văn Thù Sư Lợi, toàn thân tỏa ánh 
sáng vàng, tay phải cằm kiếm trí tuệ, tay 
trái cằm pho kinh. 





Ngồi trên tòa sen trước mặt đức Phật là 
Bồ tát Kim Cang Thủ, toàn thân tỏa ánh 
sáng xanh đen, tay phải cầm chày kim 
cang, tay trái bắt ấn “chinh phục”. 





Ngồi trên tòa sen sau lưng đức Phật là 
đức Tara, toàn thân tỏa ánh sáng ngọc 





xanh lá, tay phải bắt ấn “truyền năng lực 
gia trì”, tay trái cầm đóa sen màu xanh 
dương, hiển lộ ấn “chở che”. 

Bồn vị đại bồ tát trong quán tưởng đều ngồi trên tòa sen, 
khoác áo lụa thanh thoát với nhiều trang sức quí báu. Thân 
tỏa đầy năng lực ánh sáng. 

Bên phải cảnh vân tập nhiệm mâu này là bồ kinh điển 
chứa đựng toàn bộ tính túy của Phật pháp, tượng trưng 


Phụ Lục l œ 209 


cho con đường giác ngộ chân chính và sự tận diệt chân 
chính của khổ đau, bên trái là tòa bảo tháp huy hoàng, 
tượng trưng cho trí giác tối thượng của mười phương Phật 
đà. Khởi tâm tin tưởng toản bộ cảnh Phật hiện trong quán 
tưởng là tinh túy của mọi nẻo qui y. 

Bây giờ hãy quán tưởng phía bên trái của mình là người 
cha đời này, cùng thân quyến, bằng hữu, kế cả những 
người đã chết, thuộc nam phái; phía bên phải của mình là 
người mẹ đời nảy cùng thân quyến, bằng hữu, thuộc nữ 
phái. Trước mặt là những người mình thù ghét. Sau lưng 
là những người mình tôn kính. Vây quanh là chúng sinh 
trong toàn cõi luân hồi, tất cả đều cùng mang hình dáng 
loài người. 

Trong tâm, thấy toàn thể chúng sinh cùng mình cất tiếng 
đọc lời qui y. 


Quán niệm mọi thiện đức của Thân Khẩu Ý của Phật hiện 
trong quán tưởng, ánh sáng lớn phóng từ cảnh quán tưởng 
nhiệm mầu, rót chan hòa xuống mình và tất cả chúng sinh. 
Khởi tâm tin chắc ánh sáng này đang thanh lọc mọi 
chướng ngại, mọi ác nghiệp, của mình và của tất cả. 


Rôi thành khẩn đọc 21 lân, hay càng nhiễu càng tốt, câu 
tụng sau đáy: 


210 & Pháp Tu Tây Tạng 


Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng 
[Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya]. 


Bây giờ Phật tử hướng tâm về chúng sinh xung quanh, 
thấy họ cũng như mình, cũng mong được hạnh phúc 
nhưng lại không biết tích lũy nguyên nhân tạo hạnh phúc, 
cũng mong rời khổ đau bất tận, nhưng không biết cách vất 
bỏ nguyên nhân tạo khổ đau. 


Hiểu cho thật rõ, rằng khổ đau sẽ không chấm dứt nếu 
nguyên nhân tạo khổ vẫn còn. Khổ đau sẽ không giảm mà 
cứ tăng mãi, cho đến bao giờ chính mình chịu xả bỏ toàn 
bộ nguyên nhân tạo khô. 


Con đường hủy diệt nguyên nhân tạo khổ không dễ tìm ra. 
Tuy vậy, bây giờ Phật tử đã bắt đầu tiến một bước, biết 
truy tìm xem điều gì nên giữ, điều gì nên bỏ. 

Phật tử phải khéo siêng năng tu tập, khéo tiến bộ, cho đến 
khi thấy ra trọn vẹn con đường giải thoát, vô cùng cần 
thiết cho niềm an lạc của chúng sinh, chúng sinh mà Phật 
tử đã có gắng luyện cho tâm mình biết quí giá giữ gìn, 
không phân biệt. 

Khởi những luồng sóng suy tưởng như vậy trong biển 
rộng tâm thức, đọc những dòng sau đây: 


Nơi Phật, nơi Pháp /và Tăng tôn quí 
Cho đến bô đề /xin HĐQHVỆH qHI ÿ 


Phụ Lục l œ 211 


Nhờ công đức tu / su ba la mật 

Nguyện vì chúng sinh / viên thành Phật quả. 

Sau đó, hướng tâm về cảnh Phật nhiệm mẫu trong quán 
tưởng trước mặt, là đối tượng của tâm qui y. Thấy Phật và 
Bồ tát đang hiện diện trước mắt, Phật tử thành tâm cúng 
dường bảy hạnh phổ hiền. 

BẢY HẠNH PHỎ HIÈN 

1. Đảnh lễ tán dương 

Ở đây, Phật tử đối trước Tam bảo trong quán tưởng, quì 
lạy để bày tỏ lòng kính ngưỡng. Có ba cách lạy. Một là 
trán, hai tay và toàn thân phủ mặt đất; hai là trán, nửa cánh 
tay từ khủy trở xuống, đầu gối và ngón chân chạm mặt 
đất; ba là giản dị chắp tay trước ngực. Giữ tâm thấm 
nhuần an định trong lòng kính ngưỡng, đọc những dòng 
sau đây: 


Đối trước chư Phật / mười phương ba thời / 
cùng Pháp và Tăng / con quì đảnh lễ, / thành 
kính tản dương bằng trọn tâm lòng ⁄ chân 
thành hoan hịí. 


2. Cúng dường Tam bảo 

Quán tưởng các món cúng dường vật chất, cùng mọi cảnh 
tượng tươi sáng đẹp đẽ trên cõi thế. Mang tất cả về trong 
tâm, cúng dường lên Tam bảo trong quán tưởng, đọc 


212 & Pháp Tu Tây Tạng 


những dòng sau đây: 


Bồ tát Văn Thù / cùng chư Bồ tát / cúng dường 
chự Phật / mười phương ba thời / với lượng 
cúng phẩm / không thể nghĩ bàn. / Nay con 
nguyện làm / đúng theo như vậy, / mang hết 
CúHg phẩm ⁄4 dâng lên chư Phật / cùng chư Bà 
tát. 


3. Sám hối tội chướng 
Sám hối là nhìn nhận những việc sai quấy đã làm trong 
đời này và trong mọi kiệp tái sinh vô lượng về trước. 


Hãy suy nghĩ về nguyên nhân tạo khổ, là ác nghiệp và 
phiền não. Trong hai thứ này, phiền não là kẻ thù đáng sợ 
hơn, vì phiền não là yếu tố tác động ác nghiệp, từ đó tạo ra 
biết bao khổ não cho chúng sinh hữu tình. Phiền não 
nhiễm tâm là nguyên nhân mang lại nhiều tai họa đáng sợ, 
đây mới đích thật là kẻ thù chân chính của tất cả chúng 
sinh hữu tỉnh. 


Chúng ta đã chịu sự tác động của kẻ thù này từ vô lượng 
kiếp, chắc chắn đã từng gieo vô số hạt giống ác nghiệp. 
Nếu không áp dụng phương pháp đối trị, hạt giống ác 
nghiệp sẽ thành trái đắng khổ đau, vì hạt giống nảy tự nó 
không có khả năng thu giảm lại hay tan biến đi. 


Bây giờ là lúc đối trước Tam bảo trong quán tưởng, nhìn 


Phụ Lục 1 œ 213 


nhận tất cả những hạt giống ác nghiệp đã gieo, trong kiếp 
này và trong mọi kiếp đã qua, khởi tâm sám hối, nhất 
quyết sẽ không tái phạm, dù là trong giấc ngủ. 


Nuôi ý nghĩ như vậy, đọc những dòng sau đây: 


Từ vô lượng kiếp / tái sinh luân hôi / con gieo ác 
nghiệp / nhiều không kể xiết / bỏ mặc tâm mình 
/⁄loạn giữa vô mình / phạm đây việc ắc / mà lòng 
vui về / thắt Hgược mê lầm. / Ngày nay con xi / 
dối trước Tam bảo / khởi tâm khiêm nhượng / 
sám hồi chân thành. 


4. Tùy hỉ công đức 

Tùy hỉ công đức có nghĩa là vui với việc thiện công đức 
của mình và của mọi người. 

Nguyên nhân tạo an lạc là tâm địa tốt lành. Tâm địa này 
vừa đem lại lợi lạc tức thì, vừa gieo nguồn năng lực công 
đức tạo lợi lạc cho tương lai vỀ sau. Tùy hỉ công đức là 
nhập vào nguồn năng lực công đức vĩ đại của mình và của 
tất cả chúng sinh. Năng lực công đức này là người bạn 
hiền, là chốn chở che chân chính của toàn thể chúng sinh. 


Nuôi ý nghĩ như vậy, đọc những dòng sau đây: 


Khởi tâm bô đề / soi rạng chúng sinh / mang hết 
lợi lạc ⁄ về cho tất cả. / Tâm con hoan hỉ / kính 


214 & Pháp Tu Tây Tạng 


ngưỡng sâu dây / vui với bô đề / vui cùng chánh 
pháp / là biển hạnh phúc / tràn đây an lạc / 
dành cho chúng sinh. 


5. Thỉnh chuyển pháp luân 

Phật tử khẩn cầu các bậc Giác Ngộ thành tựu trí tuệ viên 
mãn, hãy vì lợi ích của chúng sinh mả chuyên đây bánh xe 
chánh pháp. Khởi tâm như vậy, đọc những dòng sau đây: 
Chắp tay khẩn nguyện / mười phương Phật đà / 
hãy vì chúng sinh / lạc trong biển khổ / mà làm 
ngọn đèn / chánh pháp tỏa rạng / soi khắp thế 
gian. 


6. Thỉnh Phật trụ thế 

Phật tử khẩn cẩu đẳng đại đạo sư đừng nhập niết bàn, 
vĩnh viên lưu lại cõi thê đề hướng dân chở che cho toàn 
thê chúng sinh. Khởi tâm như vậy, đọc những dòng sau 
đáy: 

Chắp tay khẩn nguyện / mười phương Phật đà / 
đừng nhập niết bàn / đừng rời cõi thế / cho đời 
đừng trôi / vào lòng bóng tối. 


7. Hồi hướng công đức 


Phật tử nguyện đem công đức đến từ công phu tu tập này, 


Phụ Lục 1 215 


cùng tất cả mọi năng lực công đức của mình và của toàn 
thể chúng sinh, hướng về tất cả chúng sinh, nguyện tất cả 
thành tựu giác ngộ viên mãn, đạt niềm an lạc chân chính. 
Khởi tâm như vậy, đọc những dòng sau đây: 


Nguyện đem công đức / từ lời nguyện này Z 
hướng về chúng sinh. ⁄/ Nguyện giống hữu tình ⁄ 
mau chóng thành tựu / tuệ giác vô thượng / vĩnh 
viễn trú trong / niềm vui chân chính. 


E. Tụng chú 

Hướng tâm về đức Phật và cảnh vân tập nhiệm mầu trong 
quán tưởng, an trụ nơi ấy một lúc. Bao giờ hình ảnh trong 
quán tưởng hiện lên rõ nét, hãy quán tưởng trong tim mỗi 
vị một đài ánh sáng, trên mỗi đài có ghi một chủng tự, là 
hạt giống chân ngôn: 


chữ MUM ## trong tim Phật; 

chữ HRIH 38 trong tim đức Quan Tự Tại; 

chữ DHIH Bs trong tim đức Văn Thù Sư Lợi; 

chữ HUM Š trong tim đức Kim Cang Thủ; 

và chữ TAM Š trong tim đức Tara. 
Quanh mỗi chủng tự là chuỗi minh chú. Có tất cả năm câu 
minh chú. Ngang đây, Phật tử tùy ý tụng mỗi câu minh 
chú 7 lần, 21 lần, 108 lần, hoặc cảng nhiều cảng tốt. 


Minh chú như sau: 


216 & Pháp Tu Tây Tạng 


MINH CHÚ PHẬT 
OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SVAHA 
[ÔM MÂU-NI MÂU-NI MA-HA MẦU-NI-YÊ SÔ-HA] 


MINH CHÚ ĐỨC QUAN TỰ TẠI 


OM MANI PADME HUM 
[ÔM MA-NI PÊ-MÊ HUNG] 


MINH CHÚ ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI 


OM WAGI SHVARI MUM 
[ÔM WA-GHI SOA-RI MÂM] 


MINH CHÚ ĐỨC KIM CANG THỦ 


OM VAJRA PANI HUM 
[ÔM BEN-ZA PA-NI HUNG] 


MINH CHÚ ĐỨC TARA 


OM TARE TUTTARE TURE SVAHA 
[ÔM TA-RÊ TU-TA-RÊ TU-RÊ XOA-HA] 


Để biểu hiện tánh không của thế giới hiện tượng khách 


quan, hãy quán tưởng như sau: 


Đức Quan Thế Âm từ từ tan thành ánh sáng, tan vào trán 


Phật. Đức Văn Thù Sư Lợi tan thành ánh sáng, tan vào cô 
Phật. Đức Kim Cang Thủ tan vào ngực Phật. Đức Tara tan 


vào bụng Phật. Hai đại đệ tử tan vào hai bên mình Phật. 


Giữ lại hình ảnh một mình đức Phật trong quán tưởng cho 


thật rõ ràng, ráng an định nơi ấy càng lâu càng tốt, đọc 


những dòng sau đây: 


Phụ Lục 1 œ 217 


Ơm muni muni maha muniye svaha MUM 88 
Ơm man! padme hum HNIH à 
Œm wagl shvari mun DHIH è 
(Ơm vajra pani hum HUM ẵ 
Ơm tare tuftare ture svaha TAM ỗ 


Sau đó, đức Phật từ từ tan thành ánh sáng trong suốt, từ 
trên tan xuống và từ dưới tan lên, rút dần về đài ánh sáng 
ngay giữa trái tim. Đài ánh sáng này tan vào chuỗi minh 
chú, minh chú tan vào chủng tự năm chính giữa. 


Rồi chủng tự tan thành ánh sáng, chỉ còn lại chóp nhọn 
trên đầu chữ. Rồi chóp nhọn cũng tan, chỉ còn lại ánh sáng 
chân như không hình sắc. 


An trú trong tánh không của thế giới hiện tượng ít lâu. 
Tiếp theo, để thê hiện sự khởi hiện từ tánh không của thế 
giới hiện tượng, quán tưởng toàn bộ cảnh Phật nhiệm mầu 
lại hiện ra như trước, nơi khoảng không trước mặt. Kết 
thúc buổi thiền với tỉnh thần phấn chấn sảng khoái. 

Khi rời chỗ ngồi thiền, bước vào đời sống với công việc 
hàng ngày, quí vị nên giữ cảnh Phật sông động trong tâm, 
chứa chan trong từng hành động. 


Khi ăn cơm, dành một phần bữa ăn cúng dường Phật và 


218 & Pháp Tu Tây Tạng 


chư Bồ tát để tự nhắc nhở là mình đang bước trên đường 
tu giác ngộ. Tối trước khi ngủ, tưởng tượng mình an lành 
đặt đầu vào lòng Phật. Cứ như vậy, bất cứ việc làm nào 
cũng nhờ Phật chứng giám, luôn mang hết thân khâu ý ra 
sống một cách tích cực và sáng tạo. 


Mỗi ngày ngồi thiền như vậy một lần, hai lần (sáng chiều), 
hay bốn lần (sáng trưa chiều tối). Lúc đầu nên ngồi thiền 
trong thời gian ngắn. Dần dân định lực mạnh hơn, quí vị 
sẽ có thể ngồi thiền lâu hơn. Cứ kiên nhẫn hành trì như 
vậy, chắn chắn sẽ có lúc gặt hái kết quả khả quan. 


Sarva Mangalam ! 


[Hết bài Pháp Thiên Mật Tông Đơn Giản 
dành cho Phát Tử Nhập Môn do đức Đalai Lama soạn] 


219 


Phụ Lục 2 
Tám Thị Kệ Chuyên Tâm 
Geshe Langri Thangpa (thế kỷ thứ 12) 


Bản tiếng Việt 
Tám Thi Kệ Chuyển Tâm 


Với quyết tâm thành tựu 
Lợi lạc lớn lao nhất 

Nhờ tất cả chúng sinh, 
Tôi nguyện luôn giữ gìn 
Chúng sinh trong đáy tim, 
Vì chúng sinh quí hơn 


Cả bảo châu như ý. 


Khi gặp gỡ tiếp xúc 

Với bất kỳ một ai, 

Nguyện tôi luôn thấy mình 
Là kẻ thấp kém nhất, 

Từ đáy lòng chân thật 
Luôn tôn kính mọi người 


Như kính bậc tối cao. 


220 %& Pháp Tu Tây Tạng 


3. Nguyện trong từng hành động 
Tôi luôn tự xét mình, 
Phiên não vừa dây lên, 
Đe đọa mình và người, 
Nguyện tức thì nhận diện, 
Và tức thì dẹp tan. 


4. Khi gặp người hiểm ác 
Vì bị tâm phiên não 
Và ác nghiệp tác động, 
Nguyện tôi qui người ấy 
Như vừa tìm ra được 


Kho tàng trân qui nhất. 


5. Khi gặp người vì lòng 
Ganh ghen và đồ ky 
Miệt thị phỉ báng tôi, 
Nguyện tôi nhận phần thua, 
Nhường đi mọi phân thắng. 


6. Khi gặp người mà tôi 
Giúp đố, đặt kỳ vọng, 
Lại vong án bội nghĩa 
Gáy tổn hại cho tôi, 


Nguyện tôi xem người äây 


Phụ Lục 2 221 
Là một đẳng tôn sư. 


Tóm lại tôi xin nguyện 
Trực tiếp và gián tiếp 
Trao tặng mọi lợi lạc 

Cho tất cả chúng sinh 
Đểu là mẹ của tôi 

Từ vô lượng kiếp trước. 
Nguyện [không đợi ai cầu 
Vân] âm thâm gánh chịu 
Mọi ác nghiệp khổ não 
Thay thế cho chúng sinh 


Nguyện những điễu nói trên 
Không bị vướng ô nhiễm 
Bởi tám ngọn gió chướng. 
Nguyện tôi thấy mọi sự 
Hiện ra trong cối đời 

Đẩu chỉ như huyễn mộng 
Cho tâm thôi chấp bám 


Thoát ràng buộc luân hồi. 


222 


Bản tiếng Anh 
Eight Verses for Training the Mind 


._ With the determinafion to accormplish 
The highest welfare oƒ all sentient beings, 
Who excel even the wish-ƒfulfilling Jewel, 
May T at all thnes hold them đear. 


. Whenever Ï associate with others 

May Ï think oƒ myselƒ as the lowest öƒ all. 
And from the depth oƒ my heart 

Hold the others as supreme. 


. tr all acHons may Ï search Into my mìnd, 
And as soon as delusions arise 

That endanger mmyselƒ and others, 

May ÏI firmly ƒace and avert them. 


. When ÏI see beings oƒwicked nafure, 
Oppressed by violent misdeeds and aƒfÏlicHons, 
May I hold them dear 

As ƒT had ƒound a rare and preClIOUS IreqdsSure. 


Phụ Lục 2 2223 


. When others ouf 0ƒ envy treat me badly 
With slander, abuse and the like, 

May ï suffer the loss and 

Offer the victory to them. 


. When the one whom I have helped 
And benelitted with great hope 
Hurts me badly, may I behold hìn 
Ás my SHDr€Me€ gUTUH. 


. short, may Ï directly and indirectly offer 

Benefit and happiness to alÏ my mothers. 

May Ï secretly take upon myselƒ the harmƒul actions 
And suffering oƒ my mothers. 


. May all this remain undefiled by the stains öoƒ 

Keepimg In view the eighft worldly principles. 

May I, by percetving all phenomena as IÏÏuSOFV, 
Unattached, be delivered from the bondage oƒ samsara. 


224 


Sách đức : 
ĐalaIi Lama trích dân 





Indian Texts: 


The Avatamsaka Sufra 

TIb., Phal-po-chei-mdo, 

Skt., Buddha-avatamsaka-sufra, 
[Kinh Hoa Nghiêm] 


Fundamermtal Treafise of Wisdom 

Tib., r7Tsa-bai-shes-rab, 

Skt., Mula-madhyamaka-karika-shasfra, 
[Trung Quán Luận] 


A Guide to the Bodhisaftva Ways 
TIb., Byang-chub-sems-dpai-spyod-pa-la- jwgø-pa, 
Skt., Bodhisaftva-chatya-avafara, 

[Nhập Bỏ Đê Hành Luận] 


The Perƒection oƒ Wisdom Sutra 
TIb., Phar-phyin-gyi-mdo, 

Skt., Prajna-paramifa-sutra, 
[Kinh Bát Nhã Ba La Mát| 


The Sutra on Monastic Discipline 
TIb., Dul-bai-mdo, 

Skt., Vinayasufra, 

[Kinh Tỳ Nại Da] 


A Treasury 0ƒ Abhidharma 

TIb., Chos-mngon-par-mdzod, 

Skt., Abhidharmakosha, 

[Thắng Pháp Luận, hay là A Tì Đạt Ma Cáu Xá] 


Sutra Unravelling the Thoughf of Buddha 
TIb., mDo-sde-dgongs- srel, 

Skt., Samdhinirmochanasufra, 

[Kinh Giải Thâm Mát| 


Tibetan Texts: 


Eight Verses for Traiming the Mind, 
TIb., bho-sbyong-tshigs-brgyad-ma, 
[Tám Thi Kệ Chuyển Tâm] 


A Tantric Meditation SumpHjfied for Beginners 
TIb., Sangs-reyas-byang-sems-sgom-tshul, 
[Pháp 1ì hiển Mật T ông Đơn Giản dành cho Phật Tử Nhập Môn] 


226 


Bảo Quản Kinh Sách Phật Giáo 





Kinh sách Phật Pháp chứa đựng lời dạy của Phật; có năng lực chở 
che chúng sinh không rơi vào ác đạo, lại có khả năng khai mở con 
đường giác ngộ. Vì vậy chúng ta cần thận trọng giữ gìn kinh sách, 
không nên đề dưới đất, hay đặt nơi người khác có thê đẫm đạp 
lên, bước ngang qua hay ngôi lên trên. Khi mang theo bên mình 
nên bao bọc cần thận; khi cất giữ nên để nơi cao ráo sạch sẽ, 
không để chung với các loại đồ dùng thế tục khác. Tránh không 
đặt vật dụng thế tục lên trên kinh sách, không thấm nước miếng 
lật sách, vì làm như vậy là tự tạo ác nghiệp. Bao giờ cần tiêu hủy 
tài liệu có nội dung Phật pháp, nên đốt, không nên vất bỏ. Trước 
khi đốt, nên đọc một câu nguyện, hay tụng chú, ví dụ như chú OM 
AH HUM, quán tưởng chữ viết trong trang giấy hòa nhập vào chữ 
AH, và chữ AH tan vào trong thân mình, mang trí tuệ của Phật 
hòa vào dòng tâm thức của mình. Sau đó vừa đốt vừa tụng OM 
AH HUM. 


Lama Zopa Rinpoche khuyên rằng đối với hình ảnh của Phật, Bồ 
tát, các đẳng Bốn Tôn Mạn đà la, cũng như các bảo vật tượng 
trưng cho thân miệng ý của Phật, không nên đốt mà nên trân trọng 
cất giữ vào trong bảo tháp hay trong bọng cây, hoặc để nơi ráo 
cao thanh tịnh. Cũng có thê đặt vào trong lồng chim bằng gỗ, rồi 
niêm kín lại. Như vậy biểu tượng của thân miệng ý của Phật sẽ 
không đến nỗi phải rơi vãi dưới đất 


Trích Nghi Thức Tụng Niệm FPMT 
Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa. 


Xímm bồ đề tâm vô vàn trân quí 
nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 
nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyên 


vĩnh viễn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 





hongnhu-archives 
http://www.hongnhu.or 





FREE BOOK - NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 





